" " 





CHO LÀ NHẬN 





CHO LÀ NHẬN 
NGUYÊN MINH 


Bản quyền thuộc về tác giả và Nhà xuất bản Liên Phật Hội. 


Copyright © 2016 by Nguyen Minh 
ISBN-13: 978-1539114055 
ISBN-10: 1539114058 


© All rights reserved. No part of this book may be 
reproduced by any means without prior written permission 
from the pubilisher. 


NGUYÊN MINH 


TỦ SÁCH RỘNG MỞ TÂM HỒN 


CHO 
“2 
NHẬN 


NHÀ XUẤT BẢN LIÊN PHẬT HỘI 


Thay lời tựa 


Thân phận con người 


húng ta không ai có quyền chọn lựa cho 

mình một số phận. Ta sinh ra trong một 
gia đình nhất định, rơi vào những hoàn cảnh nhất 
định... Và những điều đó trở thành tiền đề quan 
trọng trong việc góp phần tạo dựng nên số phận của 
mỗi chúng ta. Mặc dù có rất nhiều người đã chứng tỏ 
được khả năng đảo ngược nghịch cảnh, nhưng ảnh 
hưởng tất yếu của những hoàn cảnh ban đầu vẫn là 
điều không thể phủ nhận. 


Dù không ai mong muốn, nhưng trong thực tế 
vẫn luôn có những con người sinh ra với sự bất hạnh 
dường như đang chờ sẵn để đeo bám họ. Có những 
người sinh ra với đôi mắt mù lòa, suốt đời không 
nhìn thấy ánh mặt trời... Có những người sinh ra đã 
què quặt, không đủ chân tay như bao người khác... 
Lại có những người sinh ra cùng với những chứng 
bệnh kinh niên, để rồi suốt đời rất hiếm khi có được 
một đôi ngày khỏe mạnh... Trong hầu hết các trường 
hợp này, sự bất hạnh của những con người ấy dường 
như không hề do bất kỳ lỗi lầm nào của họ. Chúng 
ta quy trách những nỗi bất hạnh “tự nhiên” đó như 


là “số phận” của mỗi người. 


to tà tận 





Thật ra, mỗi chúng ta đều có một “số phận” 
riêng, không al giống al. Từ hoàn cảnh xã hội, gia 
đình, nền tảng văn hóa, giáo dục cho đến những điều 
kiện giao tiếp trong cộng đồng và rất nhiều yếu tố 
khác nữa, tất cả đều góp phần hình thành cái gọi là 
“số phận” riêng của mỗi chúng ta. Có những số phận 
tươi thắm như hoa hồng, cũng có những số phận ảm 
đạm và đen tối như đêm ba mươi, nhưng nói chung 
thì mỗi chúng ta đều không có khả năng chọn lựa. 
Chúng ta nhận lấy số phận của riêng mình như một 
món quà đã được đóng gói và gửi đến cho chính ta. 
Điều duy nhất ta có thể làm chỉ là mở ra xem và nghĩ 
cách sử dụng nó sao cho tốt nhất, thế thôi. 


Hầu hết chúng ta không mấy ai hài lòng với 
những gì mà số phận mang đến. Chúng ta luôn nỗ lực 
để cải thiện, để vươn lên tốt hơn. Đó là một khuynh 
hướng rất đáng trân trọng, vì nó tạo thành động lực 
của đời sống và giúp cho cuộc đời ta trở nên có ý 
nghĩa hơn. Khi số phận đặt ta vào những vị trí thua 
kém người khác, ta thường không chấp nhận điều đó 
và tìm mọi cách để thay đổi. Tất nhiên, sự thay đổi 
đó có thực hiện được hay không còn tùy thuộc vào 
năng lực và ý chí của mỗi chúng ta cũng như hoàn 
cảnh quanh ta, nhưng bất kể là kết quả có như thế 
nào đi chăng nữa, tự thân những nỗ lực thay đổi đó 
vẫn luôn mang lại cho ta niềm tin vào cuộc sống. 

Bất ổn thường gặp của đa số chúng ta là khi so 
sánh với người khác, ta thường không thấy mình 
may mắn hơn, mà luôn nhìn thấy nổi bật lên những 


Cđhaản piận eo người 





sự “không may” của mình. Khi ta sinh ra trong một 
gia đình giàu có, ta so sánh với người khác và thấy 
mình thiếu thốn tình cảm... Khi ta có được tình cảm 
tốt đẹp từ mọi người thân trong gia đình, ta thấy 
mình bất hạnh vì không có sức khỏe tốt... Và khi 
có được một sức khỏe thật tốt, ta cũng không mấy 
khi biết trân trọng sự may mắn này, mà chỉ luôn 
cảm thấy phiền lòng vì những sự thua kém khác... 
Khuynh hướng “ta thán” này thường khiến ta đánh 
mất đi rất nhiều niềm vui sống, bởi ta luôn bận tâm 
suy nghĩ về những “thua kém” của mình và do đó 
thường chìm ngập trong tâm trạng “bất toại nguyện”. 
Điều này sẽ ngăn cản không cho ta cảm nhận được 
niềm vui hay những giá trị sống đang thực sự hiện 
hữu quanh ta. 


Ngược lại, sự chấp nhận hoàn toàn những gì 
được “số phận” trao cho cũng không phải là một 
khuynh hướng tốt. Vì điều này thường đẩy ta vào sự 
an phận, thiếu đi những nỗ lực vươn lên hoàn thiện 
chính mình. 


Chúng ta cần phải biết trân quý những gì mình 
có được, cho dù đó là sức khỏe tốt, sự khôn ngoan 
hay một thân thể không khuyết tật... Rất nhiều 
người khác không có được những điều đó. Tuy nhiên, 
ta cũng cần biết rằng, mỗi chúng ta đều sẵn có tiềm 
năng vươn lên hoàn thiện chính mình, làm thay đổi 
cuộc sống theo hướng tốt đẹp hơn, không chỉ cho 
riêng bản thân ta mà còn cho tất cả những người 
khác quanh ta. Khuynh hướng thụ động và an phận 


to tà nitận 





sẽ luôn làm cho cuộc sống của ta trở nên nghèo nàn 
đơn điệu và khiến ta mất đi động lực vươn lên trong 
cuộc sống. 

Việc thay đổi nhận thức về “số phận” của chính 
mình để có một khuynh hướng sống thích hợp sẽ 
mang lại cho chúng ta vô vàn những cơ hội tốt hơn 
trong cuộc sống. Và khi cơ hội đến ta cũng sẽ luôn có 
được khả năng để tận dụng tốt hơn. “Số phận” có thể 
là những tiền đề không thể thay đổi, nhưng lại không 
hề có khả năng quyết định kết quả của chính nó. Mỗi 
chúng ta đều sẵn có khả năng để làm nên sự thay đổi, 
và thay đổi như thế nào thì trước hết vẫn là dựa vào 
những nỗ lực của chính ta. 

Thật ra, cái gọi là “số phận” mà tôi thường đặt 
trong ngoặc kép đó, không hẳn đã là số phận trong 
ý nghĩa là những điều tiền định. Bởi sẽ vô cùng bất 
công nếu mỗi chúng ta đều phải gánh chịu biết bao 
điều “tiền định” mà không hề biết được nguyên nhân. 
Cuộc sống không thể là một trò đùa vô lý đến như 
thế! Thân phận con người không thể chỉ là những 
chi tiết trong một cỗ máy khổng lô mà sự vận hành 
đã được thiết lập từ trước... Con người không thể chỉ 
sinh ra và chết đi theo một kịch bản được soạn trước 
mà mọi vai diễn trong đó cuối cùng đều sẽ đi vào 
quên lãng. 


Tuy nhiên, đó là một vấn đề cần phải bàn đến 
với những phân tích chi tiết hơn, còn dựa vào những 
gì mà tất cả chúng ta đều quan sát thấy trong cuộc 


A & 


sống thì dường như quan niệm về “số phận tiền định” 


Chản piận eo người 





vẫn luôn là một quan niệm rất dễ được nhiều người 
chấp nhận.! 


Và cũng trong cái “số phận tiền định” đó, có 
những điều rất riêng tư cho mỗi con người, nhưng 
đồng thời cũng có cả những điểm rất chung mà đã 
sinh ra làm người thì không ai thoát khỏi. Là con 
người, chúng ta chia sẻ cùng nhau ngôi vị “độc tôn” 
và “thông minh nhất” trong muôn loài động vật trên 
hành tỉnh này. Chúng ta chia sẻ thành quả - và có 
lẽ chính ta cũng dự phần vào - việc xây dựng trên bề 
mặt của hành tỉnh này những công trình nhân tạo 
vĩ đại: những tòa nhà chọc trời, những thành phố cư 
dân đông đúc, những kiến trúc đồ sộ đứng vững qua 
bao thế kỷ, những con sông đào làm thay đổi dòng 
chảy của nước, hay những đập nước mênh mông tạo 
nguồn thủy điện dồi dào; nhưng đồng thời cũng có 
cả những sa mạc khô cháy vì rừng rậm bị tàn phá, 
những dòng sông lũ xiết tràn bờ vì thượng nguồn 
không còn rừng che chắn, những loài động vật dần 
dần tuyệt chủng vì không còn môi trường thích hợp 
để sinh sống, hoặc đơn giản chỉ là vì đã bị tàn sát 
quá nhiều để cung ứng cho túi tham không đáy của 
con người... Song song theo đó, lượng khí thải từ xe 
cộ, các nhà máy - tất cả đều do con người sáng tạo - 
đang làm ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng hơn bầu 
không khí duy nhất và hữu hạn đang bao bọc quanh 
ta, nguồn nước sạch đang cạn dần và trở nên khan 
1 Xem chỉ tiết về vấn đề này trong chương Gieo nhân gặt quả, sách 

Chắp tay lạy người (trang 57 - 99) - Nguyên Minh, NXB Tổng hợp 
TP. HCM, 2012. 


to tà tận 





hiếm ở nhiều nơi, và các hóa chất do con người tạo ra 
đã và đang tiếp tục làm thủng tầng ozon giữ vai trò 
bảo vệ trái đất khỏi những tác hại của tia cực tím... 


Bằng trí thông minh của mình, con người quả 
thật đã và đang từng ngày làm thay đổi cuộc sống, 
thay đổi môi trường sống trên cả hành tinh này. Tuy 
nhiên, liệu những thành quả đó có thực sự làm cho 
thân phận con người được thay đổi tốt hơn chăng? 

Để trả lời câu hỏi đó, chúng ta không có cách 
nào khác hơn là phải nhìn thẳng vào cái “số phận 
chung” của mọi con người. Tất nhiên, chúng ta luôn 
mong muốn cho cái “số phận” ấy được thay đổi theo 
hướng tốt hơn, nhưng sự thật vẫn luôn là vấn đề của 
sự nhìn nhận đúng thật chứ không phải là theo như 
mong muốn. 


Từ bao thế kỷ đã qua, lịch sử đã cho thấy, dẫu có 
những con người hiếm hoi nào đó tìm được hạnh phúc 
mãn nguyện cho cuộc đời mình trong một chừng mực 
nhất định, thì bức tranh chung của nhân loại vẫn 
bàng bạc một màu bất toại nguyện. Vào bất kỳ thời 
điểm nào trong lịch sử nhân loại như đã được ghi 
chép, ở bất cứ châu lục nào, chúng ta cũng luôn thấy 
rằng đa số cư dân là những người nghèo khổ. Việc 
san bằng khoảng cách giàu nghèo dường như luôn 
là mục tiêu lý tưởng của mọi xã hội, mọi chính phủ 
cầm quyền, nhưng cho đến nay thì điều đó vẫn chỉ là 
mong muốn mà chưa bao giờ có khả năng trở thành 
hiện thực. Không có những thống kê thật chính xác, 
nhưng dựa vào những số liệu tương đối có được, ta 


10 


Chaản piận eo người 





thấy số người rất giàu có thường chỉ chiếm một tỷ lệ 
thấp (khoảng từ 3% - 5% dân số) nhưng lại nắm giữ 
một số lượng tài sản kếch sù, có khi lên đến khoảng 
90% của toàn xã hội. Thực tế này tồn tại xuyên suốt 
lịch sử nhân loại, từ Đông sang Tây, và cho dù đã có 
rất nhiều nỗ lực cụ thể để thay đổi điều đó nhưng 
kết quả lại chưa bao giờ được như ý muốn của những 
người thực hiện. 


Sự nghèo khó luôn đeo đuổi con người qua mọi 
thời đại. Cho dù bản thân ta may mắn có được một 
cuộc sống tương đối đầy đủ đi chăng nữa, thì những 
mảnh đời nghèo khổ cơ cực dường như vẫn luôn hiện 
hữu đâu đó không xa lắm. Chỉ cần nhìn vào cuộc 
sống quanh ta với đôi mắt biết cảm thông và chia sẻ, 
ta sẽ luôn dễ dàng bắt gặp rất nhiều những nỗi khó 
nhọc và bất hạnh. 


Tuy là điểm nổi bật trong toàn cảnh đời sống 
nhìn chung của nhân loại, nhưng sự nghèo khó vẫn 
chưa phải là tất cả trong bức tranh về thân phận 
con người. Bệnh tật, thiên tal, hoạn nạn... luôn là 
những yếu tố sẵn sàng quật ngã bất kỳ con người 
nào, cho dù là đang trên đỉnh cao của quyền lực hay 
danh vọng. Sự mong manh và bất ổn của kiếp người 
dường như có thể được cảm nhận ở bất cứ nơi đâu và 
bất cứ lúc nào. Nếu xét đến những điểm này thì cái 
gọi là hạnh phúc bền lâu của đời người dường như 
thật khó có thể hình dung được, bởi những khổ đau 
và bất hạnh vẫn luôn chực chờ ập xuống với bất kỳ ai 
trong chúng ta mà không có một ngoại lệ nào. 


11 


to tà tận 





Bạn có thể tự thấy mình may mắn khi có được 
một cuộc sống sung túc, gia đình êm ấm, công việc 
thuận lợi... Thế nhưng, dù là may mắn đến như thế, 
bạn cũng không tránh khỏi nỗi đau khi những người 
thân nào đó của bạn lần lượt ra đi vĩnh viễn... Bạn 
cũng không thể tránh khỏi những lần ốm đau bệnh 
tật thỉnh thoảng đến với chính bạn hay với những 
người thân quanh bạn... Và hơn thế nữa, bạn cũng 
không bao giờ có thể chỉ nhìn thấy quanh mình 
toàn những cuộc đời cũng cực kỳ may mắn giống 
như mình. Không bao giờ! Ngược lại, khi bản thân 
mình càng may mắn, bạn càng có khuynh hướng dễ 
dàng nhận ra vô vàn những mảnh đời bất hạnh luôn 
hiện hữu quanh mình, chỉ trừ khi bạn có một trái 
tim khép kín. Và trong một chừng mực nào đó, bạn 
không thể hoàn toàn vô cảm với những khổ đau của 
người khác. Vì thế, bạn cũng không thể tận hưởng 
hạnh phúc khi quanh mình vẫn còn đầy dẫy những 
khổ đau. 


Nói một cách ngắn gọn, bằng vào những gì chúng 
ta quan sát thấy thì khổ đau - của bản thân ta và 
người khác - luôn luôn là yếu tố không bao giờ vắng 
mặt trong cuộc sống. 


Mặt khác, từ khi sinh ra đời, mỗi chúng ta đều 
như đã được định sẵn một chu kỳ sống. Chu kỳ đó 
có thể dài ngắn khác nhau ở mỗi người, nhưng điều 
tất yếu là nó sẽ chấm dứt. Đời sống của ta sẽ kéo dài 
bao lâu, mỗi chúng ta đều không biết được, nhưng 
điều ta có thể biết chắc chắn là sẽ có lúc chấm dứt. 


12 


Chaản piận eo người 





Như một bản năng tự nhiên, mỗi chúng ta đều khát 
khao được sống, nhưng kết cục tất yếu là cái chết 
lại như một nhát roi đau buốt luôn quật thẳng vào 
ta, không đường tránh né. Vậy thì, trong cái chu kỳ 
tất yếu sẽ chấm dứt đó, liệu đời sống của mỗi chúng 
ta có ý nghĩa gì chăng? Trong suốt quá trình hiện 
hữu của mình, mỗi chúng ta đều phải trải qua biết 
bao đau buồn, bệnh tật, khổ sở, gian khó và nỗ lực... 
liệu tất cả những điều ấy còn có ý nghĩa gì chăng 
sau khi ta chấm dứt đời sống như một điểm đến tất 
yếu? Vì sao mỗi chúng ta đều sinh ra chỉ để rồi chắc 
chắn phải chết đi, và cuối cùng mọi thứ dường như 
đều mất hút hoàn toàn trong dòng thời gian vô tận? 
Nói tóm lại, ý nghĩa rốt ráo của đời sống này là gì? 
Và liệu có phương cách nào để chúng ta có thể nhận 
hiểu hoặc làm cho đời sống này trở nên thực sự có ý 
nghĩa? Liệu có phương cách nào để chúng ta có thể 
trải qua chu kỳ sống tất yếu này với một tâm trạng 
thư thái hơn, hạnh phúc hơn và không bị nhấn chìm 
thường xuyên trong những khổ đau?... 

Tất cả những câu hỏi ấy không chỉ nhất thời nảy 
sinh trong tâm tưởng của một số người nào đó, trong 
một thời đại nào đó... Chúng là những câu hỏi chung 
nhất của nhân loại đã nêu lên từ muôn đời trước, 
nhưng dường như tâm thức con người trong mọi thời 
đại vẫn luôn có khuynh hướng quay trỏ về với những 
câu hỏi ấy. Những bộ óc kiệt xuất của nhân loại đã 
từng nỗ lực tìm kiếm và đưa ra không ít câu trả lời, 
nhưng dường như mỗi chúng ta đều thấy khó chấp 
nhận những câu trả lời đến từ người khác. Quá trình 


13 


to tà nitận 





tìm kiếm của bản thân hóa ra lại chính là tiền đề 
tất yếu cho bất kỳ ai muốn có được một đáp án thỏa 
đáng về ý nghĩa đời sống. Và trong suốt quá trình 
tìm kiếm đó, một nhận thức đúng thật và toàn diện 
về thân phận con người dường như luôn là điểm khởi 
đầu thích hợp nhất. Mặc dù vậy, nếu như ta nhận 
được một sự hướng dẫn dựa trên những phân tích 
hợp lý và lập luận có hệ thống chặt chẽ, điều đó chắc 
chắn sẽ giúp ích rất nhiều, nếu không muốn nói là 
sẽ đóng một vai trò quyết định cho quá trình đi tìm 
ý nghĩa đời sống của chính ta. 


Và may mắn thay, những hướng dẫn quý báu 
như thế quả thật đã được đưa ra từ cách đây hơn 2ð 
thế kỷ. 

Tất nhiên, như đã nói, hầu hết chúng ta đều 
thấy khó chấp nhận câu trả lời đến từ người khác 
cho những vấn đề trọng đại của chính bản thân 
mình. Nhưng những kinh nghiệm được truyền trao 
từ người đi trước bao giờ cũng có những giá trị nhất 
định, và nhất là khi những kinh nghiệm ấy được 
phát xuất từ một trí tuệ siêu việt, chắc chắn chúng 
sẽ soi sáng rất nhiều cho quá trình tìm kiếm của mỗi 
chúng ta. 


Tập sách này được viết ra với mong muốn chia 
sẻ cùng bạn đọc những điều đó, mặc dù chắc chắn sẽ 
không tránh khỏi những hạn chế xuất phát từ nhận 
thức chưa đầy đủ của người viết, nhưng dù sao thì 
mọi trang viết đều sẽ cố gắng dựa trên những nền 
tảng cụ thể và chắc chắn đã được xây dựng và thử 


14 


Cđhaản phận eo người 





thách qua thời gian. Nền tảng đó chính là những lời 
dạy của một người đã từng bước đi trên mặt đất của 
hành tĩnh này từ cách đây hơn 2.500 năm, nhưng 
cho đến nay vẫn luôn giữ được tính chính xác đến 
mức có thể làm ngạc nhiên bất kỳ ai đang sống ở thế 
kỷ 21 này. Con người với trí tuệ siêu việt ấy chính 
là đức Phật Thích-ca Mâu-ni, người đã để lại một 
khối lượng văn bản khổng lô được gọi là Kinh tạng, 
chỉ nhằm mỗi một mục đích duy nhất là giúp cho 
nhân loại có thể từng bước giảm nhẹ và dần dần 
đạt đến sự giải thoát hoàn toàn khỏi mọi khổ đau 
trong đời sống. 


Mặc dù được ghi chép thành một số lượng văn 
bản khổng lô trong Kinh tạng, nhưng những lời dạy 
của đức Phật nhìn chung luôn được ngài đưa ra dựa 
trên 2 yếu tố. Thứ nhất, đó là những lời dạy xuất 
phát từ lòng từ bi vô lượng của ngài, muốn cho mọi 
con người đều được thoát khổ được vui, nên bao giờ 
cũng thích hợp với người nghe để họ có thể nhận 
hiểu và thực hiện được, nhằm mang lại sự an vui 
và lợi ích cho đời sống của họ. Yếu tố này được gọi 
là khế cơ, nghĩa là thích hợp với căn cơ, trình độ và 
năng lực của người nghe. Do mỗi con người chúng 
ta đều là một thực thể cá biệt, không ai hoàn toàn 
giống với ai, nên những lời dạy của đức Phật cũng 
bao gồm rất nhiều phương pháp, nhiều mức độ cao 
thấp khác nhau, để có thể thích hợp với từng hạng 
người khác nhau. Thứ hai, đó là những lời dạy xuất 
phát từ trí tuệ thấy biết như thật của ngài, nên bao 
giờ cũng là chân thật, đúng chân lý, để người nghe 


lỗ 


to tà nitận 





có thể tin cậy và làm theo mà không sợ rơi vào sự 
sai trái, lầm lẫn. Yếu tố này được gọi là khế ]ý, nghĩa 
là phù hợp với chân lý, với thực tiễn đời sống, không 
hề có sự sai lầm hay phiến diện. Tuy nhiên, do chúng 
ta từ lâu đã quen nhìn cuộc sống theo một cách nhìn 
đầy những định kiến sai lầm và hạn hẹp, nên việc 
nhận ra được tính chất đúng thật trong lời dạy của 
đức Phật tự nó đã là một quá trình đòi hỏi sự nỗ lực 
không ngừng của mỗi người. Nếu chúng ta chỉ tiếp 
cận những lời Phật dạy một cách hời hợt, thiếu suy 
nghĩ, ta sẽ rất khó lòng nhận hiểu được sự đúng thật 
trong những lời dạy ấy. 


Chính nhờ có hai tính khế cơ và khế lý như trên 
mà cho dù đã trải qua hơn 2ð thế kỷ, những lời dạy 
của đức Phật vẫn còn giữ nguyên được giá trị như khi 
lần đầu tiên được nói ra từ kim khẩu của ngài. Khi 
nhận hiểu và thực hành theo những lời dạy đó, chắc 
chắn mỗi người chúng ta đều sẽ nhận được những an 
vul lợi lạc trong đời sống, và cũng chính qua đó mà 
ta sẽ dần dần tự mình nhận hiểu ra được những giá 
trị cũng như ý nghĩa thực sự của đời sống này. 


16 


Những được mất trong đời 


( rong một bài nói chuyện với sinh viên 

( 4 tại buổi lễ trao bằng tốt nghiệp ở Đại 

học Stanford vào tháng 6 năm 2005, Steve Jobs, 

người sáng lập Công ty Apple, đã chia sẻ với các bạn 

trẻ nhiều câu chuyện thú vị của chính cuộc đời ông. 

Steve cho biết, ông đã phải rời ghế nhà trường chỉ 

sau 6 tháng theo học trường Reed College, lý do đơn 

giản là vì cha mẹ nuôi của ông không có đủ tiền. Họ 

đã chi ra tất cả những khoản tiền tiết kiệm, nhưng 
cũng chỉ đủ để đóng học phí cho ông mà thôi. 


Steve sống với cha mẹ nuôi từ nhỏ, vì người mẹ 
ruột đã trao ông cho cha mẹ nuôi từ khi ông còn rất 
bé. Bà đã đặt điều kiện là những người nhận ông 
làm con nuôi phải cam kết cho ông theo học đại học. 
Thế nên, việc Steve phải bỏ học dường như là một 
mất mát lớn cho cuộc đời ông và đi ngược với tâm 
nguyện của mẹ. Nhưng rồi trong bài nói chuyện của 
mình, Steve đã cho biết chính việc bỏ học đã giúp 
ông có thời gian quay sang theo học các lớp viết chữ 
đẹp (calligraphy). Điều bất ngờ là chính việc này về 
sau đã g1úp ông sáng tạo ra những máy tính cá nhân 
Macintosh với đặc điểm mang tính nghệ thuật cao, 
với rất nhiều font chữ đẹp, khác biệt hẳn với các máy 
tính Windows của Microsoft. Hơn thế nữa, các font 
chữ rất đẹp do ông và đồng nghiệp của mình tạo ra ở 
Apple về sau cũng được Windows sử dụng, và nhờ đó 


17 


to tà tận 





mà cả nhân loại đều được tận hưởng tính nghệ thuật 
của chúng. Cái mất ngày xưa của ông, khi nhìn lại 
đã trở thành một cái được lớn lao, không chỉ cho 
riêng ông mà còn là cho nhiều người khác. 

Sau khi bỏ học một thời gian, Steve bắt đầu sáng 
lập công ty Apple từ năm 20 tuổi với tổng số nhân 
viên là... 2 người, và trụ sở công ty là cái garage nhỏ 
bé của nhà cha mẹ nuôi. Sau 10 năm làm việc chăm 
chỉ và sáng tạo, ông đã phát triển Apple từ cơ sở nhỏ 
bé đó thành một công ty trị giá 2 tỷ Mỹ kim với 4.000 
nhân viên! Và chính vào thời điểm tưởng như cực 
kỳ vinh quang đó, ông phải gánh chịu một mất mát 
hết sức nặng nề: Ông bị sa thải khỏi công ty Apple 
do bất đồng quan điểm với người điều hành do chính 
ông tuyển dụng. Hội đồng quản trị của công ty đã 
ủng hộ người ấy và Steve ‹Jobs phải ra đi khỏi Apple. 
Có vẻ như ai cũng phải thừa nhận rằng đây là một 
sự mất mát, một thất bại lớn lao cho sự nghiệp của 
ông. 

Thế nhưng, trong bài nói chuyện của mình, Steve 
đã cho biết, chính việc bị sa thải khỏi Apple hóa ra 
lại là sự kiện tốt đẹp nhất trong cuộc đời ông. Nghe 
có vẻ như hoàn toàn vô lý, nhưng chính Steve đã 
cho ta biết những diễn tiến của sự việc. Thay vì rơi 
vào chỗ sắp ngủ yên trên đỉnh thành công, óc sáng 
tạo trong ông đã buộc phải thức tỉnh sau cú sốc của 
sự sa thải. Trong vòng 5 năm sau đó, ông thành lập 
2 công ty mới: NeXT và Pixar. Công ty Pixar sáng 
tạo những bộ phim hoạt hình máy tính đầu tiên và 


18 


(hưœg được rất trong đời 





dần dần phát triển thành xưởng phim hoạt hình 
thành công nhất trên thế giới. Công ty NeXT thì sau 
đó được Apple mua lại, và do đó mà Steve đã quay 
về với Apple. Chính những kỹ thuật mà ông sáng 
tạo cho NeXT đã trở thành điều kiện cần thiết giúp 
Apple phục hồi và phát triển trong thời kỳ này. Cho 
đến nay, hàng loạt những tiện ích trong thế giới di 
động mà chúng ta có được như 1Pod touch, 1Phone, 
1Pad... đều là sự đóng góp của Apple. Công ty này 
chiếm một thị phần rất lớn trên toàn thế giới. 


Như thế đó, có những điều mà khi xảy ra chúng 
ta cho là thất bại, mất mát, nhưng rồi khi thời gian 
trôi qua, hóa ra lại chứng tỏ rằng chúng là những 
thành tựu hay những nhân tố tích cực, thậm chí là 
quyết định, cho sự thành công về sau. 


Nhiều người Việt Nam khá quen thuộc với câu 
chuyện Tái ông thất mã, là một câu chuyện minh 
họa khá rõ nét cho nhận xét trên. Một ông lão sống 
nơi vùng biên giới bị mất con ngựa, hàng xóm đến 
chia buồn, nhưng rồi ít lâu sau con ngựa lại quay 
về và dắt theo một con ngựa khác tuyệt đẹp. Hàng 
xóm đến chúc mừng ông vì được con ngựa đẹp. Ngờ 
đâu, chẳng bao lâu sau thì con trai ông lão vì cưỡi 
con ngựa đó mà bị nó hất ngã gãy chân. Hàng xóm 
lại đến chia buồn. Nhưng rồi chẳng bao lâu sau thì 
chiến tranh xảy ra, tất cả trai tráng trong làng đều 
phải ra chiến trường, nhiều người bỏ mạng, chỉ riêng 
con trai ông lão nhờ cái chân gãy mà được an ổn ở 
nhà... 


19 


to tà nitận 





Quý độc giả hẳn sẽ cho rằng những tình tiết như 
trong câu chuyện như trên rõ ràng chỉ là được cố ý 
đặt ra theo hướng minh họa cho ý tưởng rằng những 
chuyện “được mất” luôn xen lẫn trong cuộc đời. Tuy 
nhiên, không chỉ là trong những câu chuyện kể như 
thế, mà chính trong cuộc đời của mỗi chúng ta cũng 
thường gặp không ít những chuyện thật tương tự. 


Đôi khi chúng ta mất đi một cơ hội tốt để thăng 
tiến, nhưng điều đó lại mang đến cho ta động lực để 
phát triển và trau dổi những năng lực tự thân, và 
điều này hóa ra lại là một thành tựu có thể còn lớn 
hơn cả sự mong đợi của ta. Đôi khi chúng ta thành 
công trong một công việc, nhưng rồi chính sự thành 
công đó lại là nguyên nhân đẩy ta vào một giai đoạn 
mới đầy những căng thẳng và thậm chí là ảm đạm 
trong cuộc đời... 


Vì thế, đường ranh giới giữa “được” và “mất” trong 
cuộc sống nhiều khi rất khó phân biệt, bởi chúng luôn 
đan xen và thậm chí là hòa quyện vào nhau. Và sự 
phân biệt này càng trở nên mơ hồ hơn nữa khi nhận 
thức của chúng ta về những khái niệm “được” và 
“mất” dường như chỉ dựa vào quán tính mà không có 
bất kỳ sự phân tích rõ nét nào. 


Khi nhận thức về vấn đề “được” hay “mất”, chúng 
ta mặc nhiên hàm ý một sự so sánh giá trị tăng thêm 
hay giảm đi. Thế nhưng, giá trị so sánh đó là gì thì 
ta thường rất mơ hồ. Hầu hết chúng ta thường theo 
quán tính và nghĩ ngay đến các giá trị vật chất đo 
lường được, hoặc sâu sắc hơn một chút là những giá 


20 


(hœưưœg được rất trong đời 





trị tri thức, văn hóa. Những nhận thức đơn thuần 
như thế thường là đúng nhưng chưa đủ, vì thật ra 
thì cuộc sống của mỗi chúng ta luôn bao hàm rất 
nhiều giá trị khác nữa, trong đó có cả những giá trị 
mà chúng ta rất ít khi lưu tâm đến. Trong một phần 
tiếp theo, chúng ta sẽ đề cập đến một số trong những 
giá trỊ này. 

EKhI tìm được một công việc mới với thu nhập 
cao hơn, hẳn ai trong chúng ta cũng phải xem đó 
là “được”. Thế nhưng, nếu công việc mới đòi hỏi quá 
nhiều thời gian trong ngày và những bữa cơm gia 
đình dần dần trở nên thưa thót, thay vào đó là những 
cuộc họp căng thẳng, những lần công tác xa... liệu 
bạn sẽ xem đó là được hay mất? Mặt khác, sự vắt 
kiệt sức lực vào công việc mới cũng có thể mang đến 
những hệ quả tất yếu khiến bạn dần dần suy nhược 
sức khỏe, tỉnh thần không còn sảng khoái như xưa, 
liệu như vậy sẽ là được hay mất? 


Một người ra bến xe chỉ trễ 2 phút và không kịp 
mua vé để lên đúng chuyến xe đã định. Ông ta có thể 
sẽ rất bực mình vì đã lỡ mất cơ hội đến nơi sớm hơn. 
Thế rồi, chuyến xe ấy gặp trở ngại, hỏng máy chẳng 
hạn, và chuyến xe ông ta lên sau đó hóa ra lại đến 
sớm hơn. Như thế là được hay mất, là may hay rủi? 


Chuyến xe cuộc đời của chúng ta thường cũng 
không khác mấy. Theo quán tính, chúng ta luôn 
không ngừng chen lấn, không ngừng nỗ lực tìm mọi 
cơ hội để được đến “sớm” hơn người khác, để vượt 
qua người khác. Thế nhưng, thật ra trong rất nhiều 


21 


to tà nitận 





trường hợp, “sớm hơn” chưa hẳn đã là tốt hơn! Có rất 
nhiều sự kiện mà nếu chọn đúng thời điểm diễn ra 
sẽ có thể làm thay đổi lớn lao cả cuộc đời bạn. Tiếc 
thay, chúng ta hầu như rất khó lòng biết được thời 
điểm nào là “đúng”. 

Nói như thế không có nghĩa là để tạo ra sự hoang 
mang cho bạn trước khi đưa ra một quyết định trong 
đời sống, mà là muốn chỉ ra rằng khuynh hướng 
đơn giản hóa vấn đề của hầu hết chúng ta thường 
là không chính xác. Nếu bạn chỉ nhận xét một vấn 
đề qua bề mặt của nó, qua những giá trị vật chất dễ 
dàng đo đếm được, thì có rất nhiều khả năng là bạn 
đã bỏ qua không tính đến nhiều yếu tố giá trị khác. 
Và thậm chí khi bạn đã cố gắng cân nhắc mọi yếu tố 
được biết, thì vẫn còn không ít những ẩn số có tương 
quan mà rất có thể là cuối cùng sẽ làm thay đổi hoàn 
toàn những dự kiến của bạn. 


Cuộc đời là một kịch bản kỳ thú mà không một 
đạo diễn tài ba nào có thể bắt chước được. Những gì 
thực sự diễn ra trong đời sống thường là những điều 
tưởng chừng như rất đơn giản sau khi đã xảy ra, 
nhưng lại luôn là những điều rất khó dự đoán khi 
chưa đến. Hãy thử nhớ lại những trận đá bóng mà 
bạn đã xem. Kết quả có vẻ như được chi phối bởi 22 
tuyển thủ trên sân và chỉ đơn giản gói gọn trong hai 
từ “thắng/thua”. Mặc dù vậy, xác suất dự đoán 50/50 
này vẫn luôn làm đau đầu các chuyên gia và lôi cuốn 
hàng triệu người xem bởi tính bất ngờ của nó. Không 
một chuyên gia bóng đá nào có đủ tự tin để đưa ra 
dự đoán kết quả “chắc chắn”, bất kể là họ am hiểu 


22 


((hưœg được rất trong đời 





về các đội bóng đang thi đấu đến mức nào. Bất ngờ 
và bất ngờ... Đó là đặc thù và cũng là sức sống của 
bóng đá. 

Những kết quả trong “sân bóng cuộc đời” cũng 
vậy, nhưng chúng phức tạp và đa dạng hơn rất 
nhiều. Chúng ta chưa bao giờ và cũng sẽ không bao 
giờ nhìn thấy hoặc am hiểu hết được những yếu tố 
tác động tạo thành kết quả của một sự việc, cho dù là 
sự việc đơn giản nhất. Nói cách khác, chúng ta luôn 
nhận thức về sự việc thông qua những yếu tố đã biết, 
nhưng thường quên đi là vẫn còn có những yếu tố 
chưa biết cũng tham gia tác động vào sự việc. Thậm 
chí trong rất nhiều trường hợp, ta có thể hoàn toàn 
không biết đến ngay cả sự tồn tại của các yếu tố đó, 
nói gì đến chuyện nhận hiểu về chúng? Thế nhưng, 
trong thực tế thì tất cả những yếu tố, dù đã biết hay 
chưa được biết, cũng đều góp phần tạo thành kết 
quả sự việc. 


Tính chất tương quan phức tạp này là một sự 
thật mà chúng ta ít khi lưu ý đến. Chính vì sự chủ 
quan không nhìn thấy những hạn chế tất yếu trong 
nhận thức của mình về sự việc mà chúng ta thường 
luôn thấy “bất ngờ” khi sự việc thực sự diễn ra không 
đúng như ta dự tính. Nếu chấp nhận nhìn sự vật 
đúng thật trong mối tương quan phức tạp của nó với 
rất nhiều yếu tố khác, thì ít ra ta cũng biết chắc được 
một điều là “ta không thể biết chắc chắn kết quả sự 
việc”, chỉ đơn giản là vì ta không biết hết được các 
yếu tố tương quan tác động. 


25 


to tà nitận 





Thật ra, chính cách nhìn nhận này sẽ giúp ta có 
một cung cách ứng xử đúng đắn hơn, bởi không còn 
quá tin tưởng hầu như tuyệt đối vào những hiểu biết 
vốn còn hạn chế của mình. Chính nhờ đó ta mới có 
những sự dự phòng hay chuẩn bị cần thiết cho bất 
kỳ quyết định quan trọng nào. 


Hơn thế nữa, mỗi một sự việc không chỉ chịu tác 
động từ những yếu tố xảy ra đồng thời với nó, mà 
vì diễn ra trong một chuỗi những sự việc tiếp nối 
theo dòng thời gian nên nó còn phải chịu những ảnh 
hưởng nhất định từ cả những sự việc xảy ra trước 
và sau nó. Trong những câu chuyện mà chúng ta 
vừa nhắc đến ở trên, tính chất liên kết các sự việc 
qua thời gian có thể được nhận thấy rất rõ. Việc mất 
ngựa của ông lão không thể trở nên đáng mừng nếu 
không phải nhờ đó mà ông bỗng dưng có được một 
con ngựa đẹp; việc có được con ngựa đẹp sẽ không trở 
nên đáng buồn nếu không có việc con trai ông vì nó 
mà bị ngã gãy chân; việc con tra1 ông gãy chân cũng 
sẽ không là một yếu tố được cho là may mắn nếu 
không có việc chiến tranh xảy ra và trai tráng trong 
làng phải ra chiến trường... 


Trong bài nói chuyện của mình, Steve ¿Jobs gọi đó 
là “sự kết nối các dấu chấm” (connecting the dots). 
Mi sự việc trong cuộc đời ta là một dấu chấm, và chỉ 
khi nhìn lại qua thời gian ta mới biết được là trong 
vô số những dấu chấm đó, có những dấu chấm nào 
đã được kết nối với nhau theo cách như Steve đã mô 
tả trong câu chuyện của đời ông. 


24 


((hœưưœg được rất trong đời 





Mặt khác, tất cả “những dấu chấm” đều là do 
chính ta tạo ra theo một cách nào đó. Vì thế, vấn đề 
của chúng ta là phải nỗ lực hết mình trong mỗi sự 
kiện chứ không cần quan tâm đến việc đi tìm sự kết 
nối. Chính “những dấu chấm” rồi tự chúng sẽ kết nối 
với nhau. Câu chuyện của Steve cũng cho ta thấy 
rõ điều đó. Chắc chắn là ông đã có nhiều nỗ lực khi 
theo học và rèn luyện môn thư pháp, nếu không thì 
về sau ông sẽ không có được những năng lực thực sự 
để vận dụng vào việc sáng tạo các mẫu máy tính cá 
nhân Macintosh. Dấu chấm về sau đã tự nó kết nối 
với dấu chấm trước đó và Steve không cần nỗ lực cho 
việc ấy. Ông chỉ nỗ lực trong việc học thư pháp, ngay 
cả khi chưa thể biết được ứng dụng về sau của việc 
học này. 


Tương tự, việc ông sáng lập Pixar và NeXT cũng 
là những nỗ lực hết mình sau khi bị sa thải khỏi 
Apple. Bản thân ông không thể biết trước việc Apple 
rồi sẽ mua lại NeXT để ông có cơ hội quay về. Nhưng 
nếu bản thân ông không đủ khả năng hoặc không nỗ 
lực để mang đến sự thành công cho NeXT, chắc chắn 
Apple cũng sẽ không đi đến quyết định mua lại công 
ty này, và khi ấy các “dấu chấm” sẽ không thể kết 
nối như cách chúng đã thực sự diễn ra. Một lần nữa, 
chính năng lực sáng tạo và những nỗ lực của Steve 
phải được xem là yếu tố quyết định, cho dù bản thân 
ông không hề biết trước được diễn tiến của sự việc. 


Nói tóm lại, “những dấu chấm” trong cuộc đời 
chúng ta sẽ luôn tự chúng biết cách kết nối thích 


25 


to tà nitận 





hợp, và vấn đề của ta là hãy cố gắng nỗ lực tạo ra 
“những dấu chấm” sao cho thật tròn trịa và xinh 
xắn. 


Cách nhìn sự việc một cách toàn diện sẽ giúp 
ta có một khuynh hướng đúng đắn hơn trong cuộc 
sống. Khi nhận biết được tính chất đa dạng và tương 
quan phức tạp giữa mọi sự việc, ta sẽ không quá 
đặt nặng vào kết quả của bất kỳ sự việc nào, không 
rơi vào quán tính vội vàng xem đó là được hay mất. 
Với nhận thức bao quát hơn, chúng ta dễ dàng chấp 
nhận mỗi một sự việc như nó đang thực sự diễn ra 
mà không xem nặng yếu tố được hay mất. Một quyết 
định sa thải thì chắc chắn là chẳng ai trong chúng 
ta mong muốn, nhưng khi đã nhận nó rồi thì điều tốt 
nhất nên làm là nỗ lực tìm kiếm một việc làm khác, 
chứ không phải là chìm trong nỗi ai oán vì mất việc, 
để rồi đi kèm theo những đêm mất ngủ hay những 
ngày lo lắng, bực dọc. Những điều đó chẳng giúp ích 
được gì, chỉ làm cho ta mất đi sự bình thản và sáng 
suốt cần thiết để ứng phó trong hoàn cảnh mới. 


Trên thực tế, những ý niệm “được, mất” chi phối 
chúng ta khá thường xuyên trong cuộc sống. Rất 
nhiều cảm xúc luôn đi kèm theo những ý niệm này, 
như buồn, vui, thất vọng, chán chường, phấn khích, 
nôn nao... Và chính những cảm xúc này, sau khi sinh 
khởi lại chi phối đến mọi hành vi ứng xử của ta, từ 
đó có thể làm thay đổi nhiều kết quả tốt đẹp mà lẽ 
ra ta hoàn toàn có thể đạt được. Với một nhận thức 
đúng thật hơn, chắc chắn ta sẽ có khả năng giữ được 


26 


((hœưœg được rất trong đời 





sự bình thản và sáng suốt trong nhiều tình huống, 
và chính đây lại là một trong những yếu tố quan 
trọng góp phần vào bất cứ sự thành công nào. 


Để có được một nhận thức toàn diện và đúng thật 
về sự việc, có lẽ chúng ta sẽ cần đến một vài phân 
tích chi tiết hơn. Như đã nói, ý niệm “được mất” luôn 
mặc nhiên bao hàm một sự so sánh các giá trỊ được 
tăng thêm hay giảm đi, và theo quán tính, chúng 
ta thường chỉ nhận định dựa trên những giá trị nổi 
bật dễ nhận biết như tiền bạc, vật chất, tri thức v.v... 
Thế nhưng, sự thật là cuộc sống của mỗi chúng ta 
còn hàm chứa rất nhiều những giá trị khác nữa. 


27 


Những giá trị trong cuộc sống 


hi hiện hữu trong cuộc sống này, 

chúng ta tất yếu cần đến một số 
những giá trị khác nhau để sinh tổn, và qua sự sinh 
tồn, chúng ta dần dần sở hữu một phần nhất định 
các giá trị đó. Tất nhiên, khi nói đến những giá trị 
trong cuộc sống theo cách này, chúng ta không hàm 
ý chỉ đến tự thân giá trị hay ý nghĩa rốt ráo của 
cuộc sống. Đó là một vấn đề có tầm vóc bao quát và 
sâu xa hơn mà chúng ta sẽ có dịp trở lại trong một 
dịp khác. 


Phần lớn trong chúng ta thường chỉ lưu tâm đến 
những giá trị nổi bật mà ta có được như vật chất, 
vốn có thể dễ dàng đo lường bằng các đơn vị quy 
ước, hay tri thức, trong phạm vi được xác định bởi 
hệ thống văn bằng, học vị... Tuy nhiên, đời sống của 
ta không chỉ đơn thuần được tạo thành riêng bởi các 
giá trị đó. Chúng ta còn sở hữu - và cần thiết phải 
sở hữu - nhiều giá trị khác nữa, như sức khỏe, thời 
gian, chuyên môn, kinh nghiệm sống, quan hệ xã 
hội, tình thương... Mỗi một giá trị trong số đó đều 
góp phần nhất định trong việc hình thành giá trị 
chung của chúng ta trong đời sống, có tính chất hỗ 
tương với các giá trị khác, cũng như có khả năng 
được rèn luyện và phát triển như một giá trị độc 
lập. Vì thế, trong khi chúng ta luôn có thể thấy rõ 
sự tương quan thống nhất của tất cả các giá trị này 


28 


((hđưœg giá trị frowqgQ (tộc sống 





trong việc hình thành giá trị chung của đời sống, thì 
đồng thời ta cũng có thể xem xét, phân tích từng giá 
trị đó như những giá trị độc lập, có những ý nghĩa 
và tính chất đặc thù khi so sánh với các giá trị khác. 


Khi được phân tích như các giá trị khác biệt, 
mỗi giá trị trong đời sống sẽ được nhận hiểu và phát 
triển theo một cách thích hợp hơn. Mặt khác, khi 
thấy được tính chất kết hợp của nhiều giá trị khác 
nhau trong đời sống, chúng ta sẽ có được một nhận 
thức toàn diện hơn, không quá nhấn mạnh vào một 
số giá trị nào đó cũng như không bỏ lỡ cơ hội phát 
triển những giá trị khác mà ta thực sự đang cần đến. 


Dưới đây, chúng ta sẽ thử tìm hiểu qua một số 
các giá trị như vừa đề cập trên. 

Giá trị vật chất 

Vật chất là giá trị nổi bật dễ nhìn thấy nhất 
trong cuộc sống. Vật chất luôn gắn liền và là yếu 
tố thiết yếu cho sự sống còn của chúng ta. Từ thực 
phẩm ta sử dụng hằng ngày cho đến quần áo, vật 
dụng, xe cộ... mọi thứ ấy đều là những giá tr] vật 
chất. 

Giá trị vật chất đối với chúng ta trước hết là giá 
trị sử dụng. Ta cần đến thực phẩm để ăn, cần quần 
áo để mặc, cần nhà cửa để có chỗ trú ẩn tránh nắng 
mưa... Khi nền văn minh nhân loại phát triển, đời 
sống chúng ta có thêm những nhu cầu phức tạp hơn, 
tỉnh tế hơn, như các nhu cầu thẩm mỹ, nghệ thuật, 
giải trí... thì nói chung những giá trị vật chất tương 


29 


to tà tận 





ứng cũng được sử dụng với mục đích đáp ứng các 
nhu cầu này, như tranh vẽ, nhạc cụ, phim ảnh... Tuy 
nhiên, bằng vào trí thông minh, con người nhận ra 
rằng sau khi thỏa mãn các nhu cầu của mình trong 
hiện tại, người ta còn có thể tích lũy vật chất để sử 
dụng cho cùng các nhu cầu ấy trong tương lai. Và 
do đó, ngoài giá trị sử dụng trực tiếp, các giá trị vật 
chất cũng bắt đầu được chuyển thành giá trị tích lũy. 


Mặt khác, cùng với sự phát triển của nền văn 
minh con người, các giá trị vật chất cũng phát triển 
ngày càng đa dạng, phức tạp hơn. Nếu như vào thuở 
ban sơ con người chỉ biết sử dụng các giá trị vật chất 
đơn giản nhất có được từ tự nhiên như thức ăn, nước 
uống... thì càng về sau con người càng có khả năng 
tạo ra nhiều dạng vật chất khác hơn để đáp ứng các 
nhu cầu ngày càng phát triển trong cuộc sống. Và 
khi con người bắt đầu biết sử dụng các giá trị vật 
chất vào việc tích lũy hoặc trao đổi với người khác, 
họ cũng bắt đầu nghĩ đến những phương thức thuận 
tiện hơn để phục vụ các nhu cầu này. Từ đó nảy sinh 
các hình thức tiền tệ có giá trị theo quy ước từ thô 
sơ cho đến tỉnh vi như ngày nay. Song song với hệ 
thống tiền tệ, người ta cũng sử dụng các kim loại quý 
(vàng, bạc...) như một kiểu tiền tệ đặc biệt, có giá trị 
phổ biến hầu như trên toàn thế giới. 

Sự hình thành hệ thống tiền tệ là một sáng tạo 
của con người, nhờ đó mà sự tích lũy và trao đổi các 
giá trị vật chất trở nên thuận tiện hơn rất nhiều. 
Khi một người kiếm được quá nhiều thực phẩm, 


30 


((hđưg giá trị frowqgQ (tỘc sống 





thay vì lưu trữ chúng, họ có thể bán ra để đổi thành 
tiền. Sau đó, khi cần họ lại dùng tiền để mua lại thực 
phẩm. Như vậy dễ dàng hơn rất nhiều. Mặt khác, 
khi muốn trao đổi một vật dụng này để lấy một loại 
vật dụng khác, người ta cũng không cần thiết phải 
làm điều đó một cách trực tiếp. Họ chỉ cần bán đi 
loại vật dụng mình hiện có và dùng tiền để tìm mua 
loại vật dụng nào mình thích. Hơn thế nữa, việc quy 
đổi thành tiền những giá trị vật chất cũng giúp cho 
các giao dịch trao đổi trở nên dễ dàng hơn, bởi vì tất 
cả đều đã được xác định giá trị thông qua tiền tệ. 


Tiền bạc do con người tạo ra và gán những giá 
trị theo quy ước để giúp cho việc sử dụng mọi giá 
trị vật chất trở nên dễ dàng, thuận tiện hơn. Vì thế, 
bản thân tiền bạc không phải là một giá trị có thể sử 
dụng trực tiếp. Chúng ta phải chuyển đổi tiền bạc 
thành giá trị vật chất mà mình đang cần mới có thể 
sử dụng được, chẳng hạn như dùng tiền để mua thực 
phẩm, quần áo, vật dụng... Mặc dù vậy, tính chất 
vạn năng của tiền bạc đã mang lại cho nó những 
quyền lực ngày càng mạnh mẽ hơn trong các xã hội 
văn minh vật chất. Khi có nhiều tiền trong tay, hầu 
như người ta có thể có được bất kỳ điều gì họ muốn, 
thậm chí còn có thể dựa vào quyền lực đó để mua 
chuộc, sai khiến người khác... 

Và như một quy luật tất yếu, quyền lực luôn 
khêu gợi sự ham muốn. Những nhu cầu trực tiếp 
của chúng ta như cơm ăn, áo mặc... thường luôn có 
những giới hạn nhất định của nó. Khi bạn đã no 


J1 


to tà nitận 





nê, thức ăn được dọn thêm lên bàn sẽ không còn 
hấp dẫn, không còn gợi lên sự thèm muốn nơi bạn. 
Nhưng với tiền bạc thì khác, bạn có thể tích lũy gần 
như không giới hạn, và bạn biết rằng giá trị tích lũy 
đó sẽ có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu của bạn vào 
bất cứ lúc nào, cũng như sẽ mang lại cho bạn quyền 
lực chi phối người khác. Vì thế, tiền bạc rất dễ dàng 
gợi lên sự ham muốn mạnh mẽ nơi con người. Khả 
năng sử dụng tiền bạc là không giới hạn, nên sự ham 
muốn đó cũng là không giới hạn. Cho dù bạn đã tích 
lũy được bao nhiêu đi chăng nữa, bạn vẫn có thể dễ 
dàng bị lôi cuốn bởi ý muốn có được nhiều hơn và 
nhiều hơn... 


Nếu như phần lớn các giá trị vật chất có thể sử 
dụng trực tiếp thường là những nhu cầu thiết yếu 
cho cuộc sống chúng ta, thì những giá trị vật chất 
theo quy ước như tiền, vàng... lại không nhất thiết là 
những nhu cầu thiết yếu. Trong chừng mực để đáp 
ứng các nhu cầu cần thiết cho sự sống thì chúng là 
những giá trị thiết yếu, như tiền lương hằng tháng 
của công nhân chẳng hạn. Nhưng khi vượt quá xa 
các nhu cầu đó, như những khoản tiền tham nhũng 
hàng triệu đô-la chẳng hạn, thì chúng không còn 
là nhu cầu thiết yếu nữa, mà thực sự trở thành đối 
tượng của lòng tham. 


Những giá trị vật chất là tiền đề thiết yếu cho sự 
sinh tồn cũng như mang đến những tiện nghi nâng 
cao cuộc sống chúng ta. Chúng ta không thể sống 
còn nếu không có được những giá trị vật chất tối 
thiểu cần thiết cho sự sống, và sự đầy đủ về vật chất 


32 


((hđưg giá trị frotqgQ (tộc sống 





sẽ giúp ta có được một cuộc sống với mọi tiện nghi 
thoải mái, cũng như giúp ta thực hiện được nhiều 
điều ta mong muốn. Vì thế, rất dễ thấy là quanh 
ta luôn có không ít người chạy theo vật chất, xem 
những giá trị vật chất tích lũy được như một mục 
đích đeo đuổi của đời mình. 


Tuy nhiên, sự thật là mỗi chúng ta đều sinh ra 
trần trụi trong cuộc đời này và đến lúc chết đi cũng 
chẳng mang theo được gì. Mọi giá trị vật chất đều 
do chính ta tích lũy quanh mình trong một quãng 
thời gian nào đó, nhằm phục vụ những nhu cầu nào 
đó, nhưng cuối cùng rồi ta sẽ không thể nào ôm giữ 
chúng mãi mãi. Tính chất giả tạm của những giá trị 
vật chất là một thực tế, và sự giả tạm ấy chắc chắn 
không thể là giá trị rốt ráo của đời sống. Những giá 
trị vật chất có thể là phương tiện hữu hiệu giúp ta có 
một đời sống tốt đẹp hoặc làm được những việc có ý 
nghĩa, nhưng tự thân chúng không thể là ý nghĩa rốt 
ráo của đời sống mà ta đang tìm kiếm. Vì thế, không 
a1 trong chúng ta phủ nhận những tác dụng tích cực 
của giá trị vật chất, nhưng việc sử dụng những giá 
trị vật chất mà ta có được theo cách như thế nào 
để thực sự mang lại lợi lạc cho chính bản thân ta 
và người khác thì dường như vẫn luôn là một phần 
trong bài học làm người của mỗi chúng ta. 


Giá trị tri thức 
Cùng với thời gian, mỗi chúng ta luôn tích lũy cho 


bản thân mình một lượng tri thức nhất định trong 
cuộc sống. Tri thức giúp ta nhận hiểu những sự việc 


33 


to tà nitận 





xảy ra trong đời sống và nhờ đó có thể giải quyết sự 
việc theo cách mà ta cho là thích hợp nhất. Như vậy, 
tri thức góp phần vào việc quyết định phương thức 
ứng xử của ta, và phương thức ứng xử đúng đắn, 
thích hợp sẽ giúp cho cuộc sống của ta được tốt đẹp 
hơn. Vì thế, tri thức là một trong những giá trị rất 
hữu ích cho cuộc sống. Giá trị tri thức tuy không đo 
lường một cách cụ thể được như các giá trị vật chất 
nhưng lại rất dễ dàng nhận biết, vì nó được biểu lộ 
qua phương thức ứng xử của ta, và biểu hiện đó luôn 
có thể được những người khác quanh ta nhận biết rõ 
rệt. Và trong một chừng mực nhất định, những tri 
thức được tiếp nhận qua hệ thống đào tạo quy ước 
của xã hội thường được xác định bởi hệ thống các 
văn bằng, học vị... 


Chúng ta không ai có thể sở hữu tri thức ngay từ 
lúc mới sinh ra. Việc tích lũy các giá trị tri thức là 
cả một quá trình liên tục và lâu dài. Trong suốt quá 
trình sống, chúng ta không ngừng học hỏi, tiếp nhận 
tri thức từ người khác và từ sự quan sát, suy luận 
của chính mình về thế giới chung quanh. Tri thức đã 
có cũng thường xuyên được ta đối chiếu, so sánh với 
thực tiễn đời sống và qua đó ta sẽ có khả năng thay 
đổi, điều chỉnh, cập nhật tri thức theo với những 
gì được ta nhận thức là đúng đắn, thích hợp nhất. 
Vì thế, tri thức thường phát triển gắn liền với kinh 
nghiệm sống chứ không chỉ đơn thuần là những lý 
thuyết được nhận biết qua sách vỏ. 


Những tri thức phổ thông, được chúng ta tiếp 


34 


((hđưg giá trị froteqgQ (tộc sống 





nhận thông qua hệ thống giáo dục quy ước trong xã 
hội, luôn có một cấu trúc chung nhất cho tất cả mọi 
người và thường được chọn lọc theo cách sao cho có 
thể trở thành nền tảng để phát triển mọi nguồn tri 
thức khác. Điều này là một thực tế phổ biến nhưng 
không phải tuyệt đối. Trong rất nhiều trường hợp, 
khi không có điều kiện tiếp nhận tri thức nền tảng 
thông qua hệ thống giáo dục quy ước, chẳng hạn như 
nhà trường, người ta vẫn có khả năng tự trang bị cho 
mình một lượng tr1 thức tương đương hoặc thậm chí 
là sâu rộng hơn từ nhiều nguồn khác. Vì thế, điều 
quan trọng chính là lượng tr1 thức mà chúng ta thực 
sự có được chứ không phải là việc ta đã tiếp nhận 
lượng tri thức đó bằng cách nào. 


Khả năng và phương cách tiếp nhận tri thức của 
mỗi cá nhân cũng không hoàn toàn giống nhau. Một 
số người có năng lực tiếp thu nhanh nhạy, nhận hiểu 
rất nhanh các tri thức mới và dễ dàng tích lũy vào 
vốn tri thức của bản thân họ. Một số khác cần có 
nhiều nỗ lực hơn, hoặc cần có người giảng giải, chỉ 
dẫn, và cũng phải mất nhiều thời gian mới có thể 
tiếp thu được tri thức mới. Tuy nhiên, điểm chung 
nhất cho tất cả mọi người là, dù nhanh hay chậm, dễ 
hay khó, nhưng bất kỳ a1 trong chúng ta cũng luôn 
sẵn có khả năng tiếp thu và tích lũy thêm tri thức, 
phát triển ngày càng sâu rộng hơn những tri thức 
sẵn có của bản thân mình. Đây chính là điểm cốt lõi 
giúp cho mỗi chúng ta luôn có khả năng tự vươn lên 
hoàn thiện, luôn hướng đến những điều tốt đẹp hơn 
so với hiện tạI1. 


35 


to tà nitận 





Cách nhìn nhận của mỗi người về giá trị tri thức 
cũng không giống nhau. Có những người luôn khát 
khao tri thức mới, luôn theo đuổi việc học hỏi dưới 
mọi hình thức. Một số người khác lại hài lòng với 
những gì đã biết, xem đó như một chuẩn mực chấp 
nhận được, và vì thế không cần thiết phải mất thêm 
công sức cho việc tiếp tục học hỏi. Trong trường hợp 
đó, những người này thường bỏ lõ đi nhiều cơ hội 
để vươn lên hoàn thiện chính mình, chỉ vì họ không 
thấy hết được tầm quan trọng của giá trị tri thức 
trong đời sống. 


Tri thức cũng là một trong những phương tiện 
quan trọng giúp ta có thể tiếp nhận được những kinh 
nghiệm quý giá từ nhiều thế hệ đi trước và vận dụng 
vào cuộc sống của chính mình. Nhờ sự trao truyền tri 
thức qua nhiều thế hệ, chúng ta thừa hưởng được các 
lợi thế từ những người đi trước, đồng thời cũng có thể 
truyền lại những khám phá, thành tựu của bản thân 
mình cho thế hệ mai sau. Tri thức nhân loại nhờ đó 
mà trở thành một dòng chảy liên tục ngày càng lớn 
mạnh hơn. 


Cho dù bản thân ta có nhận biết hay không thì 
những giá trị tri thức mà ta có được cũng luôn ảnh 
hưởng trực tiếp đến cuộc sống của mỗi chúng ta. 
Phát triển tri thức giúp ta có sự cảm nhận sâu rộng 
hơn về những gì xảy ra quanh ta, và điều đó không 
chỉ nâng cao chất lượng đời sống mà còn luôn có ý 
nghĩa nhất định trong quá trình tìm kiếm giá trị 
chân thật của cuộc đời. 


36 


((hđưœg giá trị frowqgQ (tộc sống 





Giá trị sức khỏe 

Thông thường, sức khỏe là một giá trị rất ít khi 
được chúng ta quan tâm đến, cho dù đó là một giá trị 
cực kỳ quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc 
sống của ta. Sự thiếu quan tâm này có lý do rất đơn 
giản, vì hầu hết chúng ta luôn xem việc có sức khỏe 
tốt chỉ là điều tất nhiên và quá thông thường, nên 
chỉ khi nào ta “kém sức khỏe”, nghĩa là có bệnh, thì 
ta mới thấy cần quan tâm. Nhưng một sự quan tâm 
theo cách đó là không hợp lý và cũng rất nhiều khi 
dễ trở thành quá muộn màng. 


Ở các nước phát triển, trong các biện pháp bảo 
vệ sức khỏe thì quy định về việc khám sức khỏe định 
kỳ luôn được tôn trọng. Người ta không đợi khi có 
bệnh mới đến với bác sĩ. Tùy theo hiện trạng sức 
khỏe của mỗi người, bác sĩ thường có sự chỉ định rõ 
về thời gian mà người ấy phải đến khám sức khỏe, 
bất kể là có bệnh hay không. Việc khám sức khỏe 
tổng quát định kỳ giúp ta phát hiện kịp thời khi nảy 
sinh các vấn đề về sức khỏe, thay vì phải đợi những 
vấn đề ấy biểu hiện thành bệnh lý rồi mới nghĩ đến 
việc chữa trỊ. 

Đa số người bình dân nước ta thường hiếm khi 
nghĩ đến việc khám sức khỏe định kỳ, và đó chính 
là một biểu hiện rõ nét của sự thiếu quan tâm đến 
sức khỏe. Khi bạn sử dụng một chiếc xe gắn máy, 
nếu bạn không có sự bảo dưỡng định kỳ, không thay 
dầu nhờn hoặc thường xuyên kiểm tra các chỉ tiết 
trong xe thì chiếc xe đó sẽ không thể hoạt động tốt 


bXi 


to tà tận 





và bền bỉ được. Cơ thể chúng ta không chỉ đơn giản 
là một cỗ máy, mà là một thực thể sống phức tạp hơn 
rất nhiều. Nếu chúng ta không có sự quan tâm rèn 
luyện, bảo vệ sức khỏe một cách hợp lý, ta không thể 
duy trì được sức khỏe hiện có theo cách tốt nhất có 
thể được. 

Sức khỏe của mỗi chúng ta là một giá trị đặc biệt 
vô cùng quý báu. Sức khỏe chi phối trực tiếp cuộc 
sống của ta. Ta không thể sống thoải mái, vui vẻ với 
một thân thể ốm đau bệnh hoạn. Ta cũng không thể 
vui sống khi sức khỏe không cho phép ta làm được 
những điều ta muốn. Khi có sức khỏe tốt, ta sẽ thấy 
trong người sảng khoái và dễ dàng có được sự lạc 
quan vui sống. Ngược lại, khi sức khỏe suy sụp, ta 
luôn có khuynh hướng thụ động và nhìn cuộc sống 
với một màu sắc bi quan, ảm đạm. Do đó, sức khỏe 
rõ ràng là một giá trị quan trọng đóng góp vào cuộc 
sống của mỗi chúng ta, cho dù ta có nhận biết được 
điều đó hay không. 


Mỗi chúng ta đều sẵn có một sức khỏe tùy theo 
những điều kiện khác nhau, trong đó có sự tùy thuộc 
vào hoàn cảnh sống và làm việc trong hiện tại, tùy 
thuộc vào môi trường mà ta được nuôi dưỡng từ nhỏ, 
nhưng quan trọng hơn hết là tùy thuộc vào phương 
cách mà ta thường xuyên rèn luyện và bảo vệ sức 
khỏe hiện có của mình. Bởi vì, khác với tri thức là 
một giá trị được tích lũy qua thời gian, sức khỏe của 
mỗi chúng ta lại là một kiểu “tài nguyên” có giới 
hạn và luôn có khuynh hướng suy giảm sau khi ta 


38 


((hđưœg giá trị frotQ (tộc sống 





qua khỏi tuổi tráng niên. Sự suy giảm đó là tất yếu, 
không thể tránh khỏi, nhưng nếu ta biết lựa chọn 
một lối sống lành mạnh và sự rèn luyện thích hợp 
thì tiến trình suy giảm đó sẽ có thể diễn ra chậm 
hơn, cũng như giúp ta có được nhiều hơn những phút 
giây khỏe mạnh trong cuộc sống. 


Duy trì một sức khỏe tốt bao giờ cũng là một 
trong những yếu tố quan trọng giúp ta có được cuộc 
sống lạc quan yêu đời, giúp ta có thể sống hữu ích 
hơn cho bản thân và người khác. Và chính nhờ vào 
những điều đó mà ta mới có thể dễ dàng hơn trong 
việc nhận ra được ý nghĩa thực sự của cuộc đời. 

Giá trị thời gian 

Chúng ta thường nghe những câu nói đại loại 
như “thời giờ là vàng bạc”, và hầu hết chúng ta đều 
thừa nhận rằng sự quý báu của thời gian là vô giá, 
không thể đánh đổi bằng bất kỳ giá trị vật chất nào. 
Tuy nhiên, nếu không chọn được cho bản thân mình 
một cách sống tốt, chúng ta sẽ rất dễ dàng rơi vào 
những hoàn cảnh mà khi nhìn lại bỗng thấy như 
thời gian đã mất đi của mình là hoàn toàn vô giá trị! 
Đó là khi mà nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm... 
cứ dần qua đi nhưng ta không thấy được một sự thay 
đổi tích cực nào nơi bản thân mình, không tích lũy 
được thêm chút vốn liếng tri thức hay giá trị đạo đức 
nào, và vì thế mà ta có cảm giác như thời gian đã 
qua đi của mình chẳng mang lại được điều gì đáng 
giá cả. 


39 


to tà niuận 





Giá trị thời gian là giá trị được chia đều một cách 
bình đẳng cho tất cả chúng ta. Mỗi chúng ta đều có 
một quỹ thời gian như nhau, mỗi năm 12 tháng, mỗi 
tháng 30 ngày và mỗi ngày 24 giờ... Việc sử dụng quỹ 
thời gian ấy theo cách như thế nào, nhắm đến mục 
đích gì cũng như sẽ thực sự đạt được những gì phần 
lớn là do chính ta quyết định. 


Trong thực tế, thời gian là một giá trị ẩn tàng 
sau mọi giá trị khác. Không có thời gian, sẽ không 
có bất kỳ giá trị nào được tạo ra hay phát huy tác 
dụng. Mỗi một giá trị đều cần có thời gian để tự thân 
chúng có thể trở thành một giá trị. Vì thế, khi bạn 
dành thời gian cho một mục đích nhất định thì điều 
đó cũng đồng nghĩa với việc bạn đang sử dụng một 
số những giá trị nào đó cho mục đích ấy. Tuy nhiên, 
tính chất ẩn tàng của giá trị thời gian đôi khi cũng 
làm cho một số người không nhận thức đầy đủ về nó. 

Việc nhận thức đúng về thời gian như một trong 
các giá trị của đời sống giúp ta tổ chức đời sống của 
chính mình một cách hiệu quả hơn. Khi xem xét đến 
giá trị thời gian, ta mới có thể đánh giá đúng thật về 
những gì mình đạt được, và từ đó mới xác định được 
đúng hướng cho những nỗ lực trong tương lai. Cũng 
chính nhờ vào sự cân nhắc giữa những phương cách 
sử dụng thời gian khác nhau sao cho hiệu quả nhất, 
chúng ta mới thường xuyên nâng cao được những giá 
trị khác trong đời sống. 

Cho dù thời gian là một giá trị phổ quát và được 
phân chia bình đẳng ở tất cả mọi người, nhưng giá 


40 


((hđœg giá trị frotqQ (tộc sống 





trị đóng góp thực sự của nó cho đời sống luôn khác 
nhau ở mỗi cá nhân và điều đó hoàn toàn tùy thuộc 
vào nhận thức của chúng ta trong việc thừa nhận 
giá trị đặc biệt này. Dòng chảy thời gian vẫn liên tục 
trôi qua không chờ đợi và chính tự thân mỗi chúng 
ta luôn là người quyết định việc thời gian trôi qua 
đó có thực sự là vô giá hay chỉ là những ngày tháng 
hoàn toàn vô nghĩa. 


Giá trị chuyên môn 

Mỗi chúng ta được nuôi sống nhờ vào một công 
việc nào đó. Để thực hiện tốt công việc, ta cần phải 
học hỏi, rèn luyện chuyên môn. Do đó, quá trình 
sống cũng giúp ta ngày càng nâng cao khả năng 
chuyên môn của mình, và điều đó trở thành một 
giá trị trong đời sống của ta. Khả năng chuyên môn 
cao có thể giúp ta đạt được một số giá trị tương ứng 
khác, nhờ đó mà ngày càng hoàn thiện hơn nữa chất 
lượng cuộc sống. 


Mặc dù những kiến thức chuyên môn cũng có thể 
xem là một phần trong giá trị tri thức, nhưng sự 
khác biệt ở đây là, trong chuyên môn thì những kiến 
thức phải luôn đi kèm với kỹ năng thực hiện, hay nói 
khác đi là bạn phải vận dụng được kiến thức đó để 
đáp ứng những yêu cầu thực tiễn thì mới được xem 
là có khả năng chuyên môn. 


Khả năng chuyên môn là một giá trị ta có được 
qua sự nỗ lực học hỏi và rèn luyện. Giá trị đó đóng 
góp trực tiếp vào cuộc sống, mang lại lợi ích cho bản 


4I 


to tà nitận 





thân ta và mọi người quanh ta. Mặt khác, khả năng 
chuyên môn cũng giúp ta khẳng định phần đóng góp 
của bản thân mình cho cộng đồng xã hội và qua đó 
giúp ta cảm thấy đời sống trở nên có ý nghĩa hơn. 


Hoạt động chuyên môn còn là một khía cạnh 
quan trọng trong đời sống của mỗi chúng ta. Những 
công việc thuộc chuyên môn không chỉ đơn thuần 
là phương tiện mưu sinh, mà còn là niềm say mê 
của rất nhiều người trong chúng ta. Thông qua công 
việc, chúng ta luôn tự mình đề ra những mục tiêu 
xây dựng hay học hỏi nào đó để theo đuổi, và chính 
điều đó sẽ là động lực thúc đẩy ta trong công việc 
cũng như mang lại cho ta niềm vui sống. Nói chính 
xác hơn, chỉ khi nào tạo ra được niềm say mê trong 
công việc thì ta mới có thể có một cuộc sống thực sự 
hạnh phúc. Đơn giản chỉ là vì công việc thường luôn 
chiếm một phần lớn thời gian trong cuộc sống của 
mỗi chúng ta cũng như luôn chi phối trực tiếp đến 
nhiều yếu tố khác của cuộc sống. 


Giá trị kinh nghiệm sống 

Trải qua những năm tháng trong cuộc đời, ngoài 
việc phát triển tri thức, chúng ta cũng đồng thời tích 
lũy được những kinh nghiệm về đời sống. Mỗi một 
hoàn cảnh đã trải qua hay mỗi một sự việc cụ thể 
đều mang đến cho ta những kinh nghiệm nhất định, 
giúp ta nhận hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, không 
chỉ qua những lý thuyết đã học được, mà còn là qua 
những quy luật vận hành trong thực tế. 


42 


((hđœg giá trị froweqQ (tỘc sống 





Kinh nghiệm sống là những giá trị rất riêng của 
mỗi người, được tích lũy từ vốn sống, từ sự từng trải 
của bản thân người đó. Kinh nghiệm sống giúp ta 
khai thác và vận dụng tốt hơn những giá trị khác 
trong đời sống. Kinh nghiệm sống cũng giúp ta điều 
chỉnh những sai lệch trong tri thức hoặc nhận thức 
và làm cho các giá trị khác trở nên thực sự hữu ích 
trong đời sống. 


Giá trị kinh nghiệm sống có phạm trù rất rộng, 
bao quát từ những vấn đề nhỏ nhặt ta phải tiếp cận 
hằng ngày cho đến những vấn đề có tầm vóc lớn lao 
như nhân sinh quan, vũ trụ quan... Chính từ sự vận 
dụng và chiêm nghiệm các lý thuyết đã biết vào đời 
sống thực tế, ta mới dần dần hình thành và tích 
lũy được những giá trị kinh nghiệm sống của riêng 
mình. Những giá trị này, đến lượt nó lại trở thành 
những đóng góp tích cực vào giá trị chung cho cuộc 
sống của ta. 


Thông qua kinh nghiệm sống, chúng ta ngày 
càng có khả năng hòa nhập và cảm thông nhiều 
hơn với mọi người khác, với cả cộng đồng quanh ta. 
Nhờ vào kinh nghiệm sống, ta cảm nhận được từng 
hoàn cảnh, tâm trạng của người khác bằng sự trải 
nghiệm đã qua của chính bản thân mình chứ không 
chỉ thông qua những diễn đạt bằng ngôn từ. Đây 
chính là yếu tố quan trọng giúp ta có khả năng thực 
sự rung động trước những hoàn cảnh bi thương hay 
ngưỡng mộ trước những tấm gương dũng cảm... Và 
chính những trải nghiệm đó lại làm giàu thêm cho 


45 


to tà tận 





kinh nghiệm sống của bản thân ta. Cuộc sống nhờ đó 
mà trở nên ngày càng phong phú, đa dạng thay vì là 
đơn điệu và buồn tẻ. 


Nói tóm lại, kinh nghiệm sống có thể xem như 
một chất keo gắn kết giúp ta trở nên một thành phần 
gắn bó với cộng đồng thay vì chỉ là một cá nhân lẻ 
loi, cô độc. Kinh nghiệm sống giúp ta mở rộng nhận 
thức về đời sống cũng như hòa nhập vào đó để thấu 
hiểu được những ý nghĩa sâu xa, ẩn tàng phía sau 
từng số phận con người, trong đó có chính bản thân 
ta. Vì thế, giá trị kinh nghiệm sống là không thể đo 
lường nhưng nó lại thực sự là một giá trị có công 
năng làm chuyển biến cuộc đời ta. 

Giá trị quan hệ xã hội 

Mỗi chúng ta đều có một phạm vi quan hệ với 
nhiều người khác. Phạm vi này có thể hạn hẹp ở một 
số người và ở một số người khác có thể mở rộng hơn 
nhiều. Trong thực tế, phạm vi quan hệ xã hội cũng là 
một giá trị trong đời sống, vì nó thực sự có đóng góp, 
làm thay đổi đời sống của ta theo hướng dễ dàng hơn 
hoặc khó khăn hơn. Với nhiều mối quan hệ rộng và 
tốt đẹp, ta có thể thực hiện công việc dễ dàng hơn. 
Ngược lại, với những a1 có quá ít quan hệ xã hội hoặc 
phải đối diện với những mối quan hệ không tốt đẹp, 
chắc chắn công việc của họ sẽ thêm phần khó khăn. 


Vì thế, việc tạo dựng các quan hệ tốt đẹp cũng 
như mở rộng quan hệ xã hội cũng là một phương 
cách tích cực có thể giúp ta tăng thêm giá trị cuộc 


44 


((hđưœg giá trị frotqgQ (tộc sống 





sống. Hơn thế nữa, các mối quan hệ đồng cảm còn có 
giá trị chia sẻ tâm tình, giải tỏa những căng thẳng 
tâm lý và thúc đẩy sự phát triển tinh thần, giúp ta 
có một khuynh hướng lạc quan hơn trong cuộc sống. 


Trong rất nhiều trường hợp, giá trị quan hệ xã 
hội cũng tác động trực tiếp đến đời sống của chúng ta 
không kém các giá trị như vật chất hay tri thức. Đồng 
thời, các quan hệ xã hội cũng có sự tác động gián tiếp 
thông qua việc giúp ta đạt được các giá trị khác một 
cách dễ dàng hơn. Chẳng hạn, thông qua những quan 
hệ bạn bè, ta có thể tìm được một công việc làm ăn tốt 
hơn, thuận lợi hơn; hoặc thông qua những quan hệ 
tốt đẹp, ta có thể giải quyết một vấn đề bất ổn theo 
cách nhanh chóng hơn, êm thắm hơn. Các mối quan 
hệ rộng cũng giúp ta có điều kiện dễ dàng hơn trong 
việc học hỏi phát triển tri thức, rèn luyện chuyên môn 
V.V... 


Khi xác định các mối quan hệ như một giá trị 
trong đời sống, ta sẽ có một khuynh hướng đúng đắn 
hơn trong việc hình thành và bảo vệ các mối quan 
hệ tốt đẹp, cũng như hạn chế và chuyển đổi các mối 
quan hệ nhiều mâu thuẫn, xung đột. Khuynh hướng 
này sẽ giúp cho cuộc sống ta thay đổi theo chiều 
hướng ngày càng tốt hơn. 


Giá trị tình thương 


Một số người có thể thấy hơi lạ lẫm khi nói về 
tình thương như một giá trị trong cuộc sống. Tuy 
nhiên, nếu xét đến những đóng góp thực sự của nó 


45 


to tà tận 





cho cuộc sống của mỗi chúng ta thì việc thừa nhận 
giá trị này cũng là điều tất yếu. 

Cho dù mỗi người đều sẵn có khả năng thương 
yêu, nhưng không phải tất cả chúng ta đều có cùng 
một khả năng thương yêu như nhau, và điều đó cũng 
không phải tự nhiên có được. Đây là một giá trị tích 
lũy qua thời gian, nhờ có sự rèn luyện, tu dưỡng 
cũng như tác động từ môi trường sống. Những ai 
phải sống trong một môi trường không có sự khuyến 
khích, nuôi dưỡng lòng thương yêu thì rất dễ trở 
thành những con người khô khan, ít tình cảm. Ngược 
lại, nếu được sống trong một môi trường ngập tràn 
sự thương yêu và quan tâm của người khác, bạn sẽ 
rất dễ phát triển khả năng thương yêu của chính 
mình. 


Tuy nhiên, tác động từ môi trường cũng chỉ là 
thứ yếu. Điều quan trọng hơn chính là nhận thức 
từ bản thân ta. Nếu thực sự nhận biết được những 
giá trị đóng góp của tình thương cho cuộc sống chính 
mình, ta sẽ có sự nỗ lực tích cực để rèn luyện và phát 
triển lòng thương yêu. Bằng cách chú ý sao cho từng 
suy nghĩ, lời nói và hành vi của mình luôn hướng về 
sự lợi lạc cho người khác, biết quan tâm chia sẻ và 
cảm thông với người khác, ta sẽ dần dần phát triển 
được một khả năng thương yêu ngày càng rộng mở. 
Và điều này sẽ đóng góp vào cuộc sống của chính bản 
thân ta những giá trị rất lớn lao. 


Nhiều người không nhận ra những giá trị đóng 
góp của tình thương trong cuộc sống. Thậm chí, có 


46 


((hđưg giá trị frowqgQ (tộc sống 





người còn bi quan cho rằng, sống với lòng thương 
yêu rộng mở thì có chăng cũng chỉ là những giá trị 
thua thiệt. Thực ra hoàn toàn không phải thế. Nếu 
nhìn thoáng qua, ta sẽ thấy có vẻ như việc ứng xử 
đầy lòng thương yêu với người khác thường mang lại 
những thiệt thòi về vật chất cho bản thân ta. Nhưng 
đó chỉ là một cách nhìn hạn hẹp, không chính xác. 
Môi trường xã hội của chúng ta bao giờ cũng là một 
môi trường tương tác, trong đó sự ứng xử của mỗi 
người cũng chính là tác nhân góp phần trong việc 
hình thành cung cách ứng xử của người khác. Nói 
một cách cụ thể, việc bạn quyết định ứng xử như 
thế nào với một người trước hết thường là chịu ảnh 
hưởng từ cung cách ứng xử của người đó đối với bạn. 
Và nếu bạn ứng xử với ai đó theo cách tốt đẹp, chính 
là bạn đang góp phần tạo ra một phản ứng tích cực 
từ người đó đối với bạn. Vì thế, xét cho cùng thì tình 
thương chính là một chất xúc tác vô cùng hiệu quả 
để mọi người ứng xử tốt đẹp với nhau hơn, và điều 
này chắc chắn sẽ luôn mang lại những lợi ích lớn lao 
cho cuộc sống, không chỉ cho bản thân ta mà còn cho 
cả những người quanh ta. 


Trong thực tế, đã có không ít những trường hợp 
nhờ có sự chuyển hóa của tình thương mà các quan 
hệ căng thẳng hay xung đột dần trở nên tốt đẹp, 
mang lại lợi ích thiết thực cho cả đôi bên. Xét từ góc 
độ đó, nếu ta có thể sống với sự thương yêu và tạo 
ra được một môi trường thương yêu quanh mình thì 
đó chính là một giá trị rất lớn lao trong cuộc sống. 


47 


to tà nitận 





Trong một chừng mực nhất định, giá trị này sẽ góp 
phần làm thay đổi phẩm chất cuộc sống của chúng 
ta. 


Giá trị đạo đức 


Đạo đức là một khái niệm quen thuộc với hầu hết 
chúng ta, nhưng lại là một khái niệm có phần mơ hồ, 
không hoàn toàn rõ nét. Những tiêu chí, chuẩn mực 
về đạo đức thường không giống nhau ở những nền 
văn hóa khác nhau, những cộng đồng xã hội khác 
nhau. Hơn thế nữa, trong mỗi cộng đồng xã hội thì 
nhận thức về đạo đức của mỗi cá nhân cũng không 
hoàn toàn giống nhau, bởi điều này thường tùy thuộc 
vào nền tảng gia đình, giáo dục, tín ngưỡng... mà 
mỗi cá nhân đã tiếp nhận từ thuở nhỏ. 

Tuy nhiên, dù có những khác biệt về chi tiết 
nhưng nhìn chung thì khái niệm đạo đức luôn bao 
hàm những tiêu chí giúp cho mỗi chúng ta đều ứng 
xử tốt hơn trong cộng đồng. Những tiêu chí đạo đức 
trong mỗi cộng đồng được thành viên trong cộng 
đồng đó tán thành và khuyến khích. Những hành 
vi, tư tưởng đi ngược với các chuẩn mực đạo đức luôn 
bị phản đối, khinh rẻ, cho dù chúng có thể là không 
vi phạm vào pháp luật. 


Giá trị đạo đức của mỗi chúng ta được xác định 
qua khả năng tuân thủ, thực hiện theo các tiêu chí, 
chuẩn mực đạo đức đã được xã hội thừa nhận. Tất 
nhiên, việc sống theo với các chuẩn mực đạo đức 
không phải bao giờ cũng dễ dàng. Từ khả năng nhận 


48 


((hđưg giá trị frotqgQ (tộc sống 





hiểu một chuẩn mực đạo đức cho đến khả năng sống 
theo đúng với chuẩn mực đó là một khoảng cách. 
Lấy ví dụ như sự trung thực chẳng hạn. Mỗi chúng 
ta đều có thể nhận biết thế nào là trung thực cũng 
như có thể dễ dàng thừa nhận phẩm chất tốt đẹp 
này là cần thiết cho một xã hội tốt đẹp. Tuy nhiên, 
trong từng hoàn cảnh ứng xử cụ thể, một cách sống 
trung thực có nhiều khi lại là điều không dễ dàng 
chút nào. Đôi khi bạn có thể thiếu trung thực chỉ do 
thói quen lâu ngày chưa thể nhất thời từ bỏ. Trong 
một số trường hợp khác, bạn có thể thiếu trung thực 
do sự thúc đẩy bởi lòng ham muốn đạt được một 
điều gì đó. Và trong một số trường hợp khác nữa, sự 
thiếu trung thực của bạn có thể là kết quả của việc 
nhân nhượng, nể nang hay thậm chí là sợ sệt người 
khác... Nếu bạn quả thật có sự nỗ lực hoàn thiện 
chính mình, rất có thể mỗi ngày bạn sẽ tiến gần hơn 
đến một nếp sống trung thực, nhưng việc ngay tức 
thời trở nên một con người trung thực thường là điều 
rất khó khăn. 


Đối với hầu hết các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức 
khác cũng đều như vậy. Trước hết, bạn phải nhận 
thức được tính đúng đắn của một chuẩn mực đạo đức 
nào đó, và sau đó phải trải qua một quá trình rèn 
luyện bản thân để sống theo chuẩn mực đạo đức đó. 
Nếu không trải qua quá trình như vậy, bạn không 
thể biến chuẩn mực đạo đức đó trở thành một giá trị 
đạo đức của chính bản thân mình. 


Khi rèn luyện các phẩm chất tốt đẹp để trở thành 


49 


to tà tận 





một con người đạo đức, chúng ta không nhằm mục 
đích để được người khác ngợi khen, tôn trọng. Thế 
nhưng, đó hầu như là một kết quả tất nhiên khi bạn 
thực sự có thể sống theo với các chuẩn mực đạo đức 
mà xã hội thừa nhận. Vì thế, giá trị đạo đức của mỗi 
cá nhân vừa là một giá trị do người khác thừa nhận, 
vừa là một giá trị biểu lộ từ tự thân cá nhân đó. Khi 
bạn tiếp xúc với một người giàu lòng nhân ái, bạn có 
thể dễ dàng cảm nhận được phẩm chất tốt đẹp này 
được biểu hiện rõ nét qua phong cách nói năng hay 
hành vi ứng xử, nhưng đồng thời bạn cũng có thể 
nhận biết được giá trị này biểu hiện qua sự yêu mến 
và kính trọng mà những người chung quanh dành 
cho người ấy. 


Giá trị đạo đức không chỉ ảnh hưởng đến từng 
cá nhân, mà còn có sức lan tỏa mạnh mẽ đến mọi 
người chung quanh. Trong bất kỳ cộng đồng xã hội 
nào, một khi các giá trị đạo đức được nhiều người 
trân trọng và làm theo, chắc chắn xã hội đó sẽ được 
chuyển biến theo hướng ngày càng tốt đẹp hơn. Và 
một xã hội tốt đẹp hơn sẽ tạo điều kiện để cho mọi 
người trong xã hội ấy có thể dễ dàng rèn luyện và 
sống theo các chuẩn mực đạo đức. Chính sự tương 
tác theo hướng này là một trong các động cơ tích cực 
thúc đẩy sự phát triển xã hội. Ngược lại, dấu hiệu 
đầu tiên của một xã hội suy thoái thường chính là 
những biểu hiện suy thoái hay lệch lạc của các tiêu 
chí, chuẩn mực đạo đức. 


Vì thế, việc tu dưỡng và rèn luyện các giá trị 
đạo đức là một trong những nỗ lực tích cực để nâng 


50 


((hđưg giá trị frotgQ (tộc sống 





cao giá trị đời sống cho bản thân cũng như cho cộng 
đồng xã hội. Trong mối tương quan với các giá trị 
tích cực khác, giá trị đạo đức luôn có vai trò thúc 
đẩy và định hướng. Lấy ví dụ, một con người đạo đức 
không thể chạy theo những cách kiếm tiền vô đạo 
đức, cũng không thể phát triển những mối quan hệ 
xã hội không lành mạnh... Do đó, những giá trị mà 
người ấy đạt được trong cuộc sống phải luôn phù hợp 
với những tiêu chí, chuẩn mực đạo đức mà bản thân 
người ấy cũng như cộng đồng xã hội đã thừa nhận 
và theo đuổi. 


Giá trị cao quý nhất 


Tuy có thể tạm nêu ra các giá trị trong đời sống 
theo từng phạm trù như trên, nhưng thật ra còn có 
rất nhiều những giá trị khác mà không phải bao giờ 
chúng ta cũng có sự nhận biết và lưu tâm đúng mức. 
Mặc dù vậy, tất cả những giá trị khác nhau đều thực 
sự hiện hữu và cùng góp phần trong việc tạo thành 
một giá trị chung cho cuộc sống. Nếu nhìn nhận theo 
cách này, ta sẽ thấy ngay một điều là không có bất 
kỳ một giá trị nào mà tự thân nó có thể được xem 
là đáp ứng đầy đủ các nhu cầu trong cuộc sống của 
chúng ta. Chẳng hạn, cho dù ta luôn phải vất vả lo 
toan chuyện cơm áo, nhưng nếu sống một đời chỉ để 
hoàn toàn chạy theo các giá trị vật chất thì hẳn ta 
sẽ rất khó tìm thấy được chút ý nghĩa gì cao đẹp. 
Ngược lại, ta cũng không thể suốt ngày ca ngợi đạo 
đức nhưng lại chẳng có bất kỳ nỗ lực đóng góp cụ 
thể nào về vật chất cho xã hội. Trong trường hợp đó, 


51 


to tà tận 





dù muốn hay không thì ta cũng đang trở thành một 
gánh nặng cho cộng đồng, bởi luôn có nhiều người 
khác phải vất vả làm ra các giá trị vật chất để đáp 
ứng nhu cầu cơm áo cho chính bản thân ta. Và như 
vậy, ngay chính cuộc sống của ta đã không thể là 
một bài học đạo đức cho người khác... 


Và bao trùm lên tất cả những giá trị đã được xét 
đến thì sự sống hay sinh mạng của mỗi chúng ta tự 
nó là một giá trị cao quý nhất. Khi sự sống chấm 
dứt thì mọi giá trị khác đều trở thành vô nghĩa. Vì 
thế, một cuộc sống có ý nghĩa thì trước hết phải là 
một cuộc sống biết trân quý từng phút giây được 
sống. Khi biết trân quý sự sống của chính mình và 
mọi sinh vật quanh mình, ta mới có thể hiểu được 
thế nào là ý nghĩa của đời sống. Bởi vì, xét cho cùng 
thì mọi nỗ lực cố gắng của mỗi chúng ta, cho dù là 
những nỗ lực tỉnh thần hay thể xác, cũng đều là 
hướng đến mục đích làm cho mỗi giây phút đang 
sống của ta luôn được giảm nhẹ khổ đau, đạt đến sự 
an vui, hạnh phúc. 

Nói cách khác, mọi nỗ lực trong đời sống đều 
hướng đến việc giúp ta trải nghiệm từng phút giây 
đang sống theo cách tốt đẹp nhất có thể được, và vì 
thế mà ta phải luôn cảm nhận được mỗi một phút 
giây như thế đều vô cùng quý giá. 

Mục đích cao nhất 


Khi xét đến mục đích cao nhất trong cuộc sống là 
làm thế nào để bớt khổ thêm vui, để có được một đời 


52 


((hđưg giá trị frowegQ (tộc sống 





sống nhiều an vui, hạnh phúc, chúng ta sẽ bắt đầu 
nhận ra rằng sự đóng góp của mỗi giá trị khác nhau 
đều có những hạn chế nhất định trong phạm trù của 
nó, và tất cả đều quy về dưới sự chi phối, dẫn dắt của 
ý thức như bộ phận chỉ huy tối cao. Cách đây hơn 2ð 
thế kỷ, đức Phật Thích-ca đã nhận biết rõ điều này 
và có lời dạy trong kinh Pháp cú như sau: 


Ý dẫn đầu các pháp, 

Ý làm chủ, ý tạo; 

Nếu với ý ô nhiễm, 

Nói lên hay hành động, 
Khổ não bước theo sau, 
Như xe, chân vật kéo. 


Ý dẫn đầu các pháp, 
Ý làm chủ, ý tạo, 
Nếu với ý thanh tịnh, 
Nói lên hay hành động, 
An lạc bước theo sau, 
Như bóng, không rời hình. 
K¡nh Pháp cú 
(Kệ số 1 và 2 - HT Thích Minh Châu dịch) 


Chỉ trong hai bài kệ ngắn nhưng đức Phật đã 
đưa ra một nhận thức khái quát và có tính nguyên 
tắc trong cuộc sống mà không ai có thể làm cho thay 
đổi khác đi được. Theo đó, “khổ não” hay “an lạc” 
trong cuộc sống của mỗi chúng ta không được quyết 
định hoàn toàn bởi việc ta có nhiều hay ít tiền bạc, 
hoặc có học vị bằng cấp cao hay thấp v.v... mà là được 
quyết định bởi việc ý thức đã dẫn dắt ta “nói lên hay 


53 


to tà niuận 





hành động” theo cách như thế nào. Các giá trị vật 
chất, tri thức v.v... khi được tạo ra và tích lũy không 
nhất định là sẽ mang lại cho ta cuộc sống an vui 
hạnh phúc hay buồn đau khổ não, mà điều đó tùy 
thuộc vào việc ta tạo ra các giá trị đó theo cách như 
thế nào, nghĩa là “với ý ô nhiễm” hay “với ý thanh 
tịnh”. Nếu với tâm ý thanh tịnh, hiền thiện, thì mọi 
giá trị được tạo ra đều sẽ góp phần giúp cho cuộc 
sống của ta trở nên an vui hạnh phúc hơn. Ngược lại, 
với tâm ý ô nhiễm, xấu ác, thì những giá trị được tạo 
ra sẽ không thể nào giúp ta có được sự an vui hạnh 
phúc, bởi ngay từ sâu thắm trong tâm hồn ta lúc đó 
đã có sự ngự trị của những hạt giống buồn đau khổ 
não. 


Nói tóm lại, mỗi một giá trị mà ta tạo ra và tích 
lũy trong cuộc sống đều có sự góp phần nhất định 
trong việc tạo thành giá trị chung của đời sống, 
nhưng tất cả các giá trị ấy đều hướng đến một mục 
đích cao nhất là kiến tạo một đời sống an vui, hạnh 
phúc. Và để đạt được mục đích này thì việc quan tâm 
tu dưỡng, rèn luyện một ý thức hiền thiện lại là yếu 
tế đóng vai trò quyết định nhất. 


54 


Được và mất 


hi nhìn đời sống trong mối quan hệ 

tổng hòa tất cả các giá trị thuộc nhiều 
khía cạnh khác nhau, chúng ta dần dần nhận ra 
sự bất hợp lý của khuynh hướng chạy theo một giá 
trị duy nhất nào đó, và đặc biệt thường gặp nhất 
là việc xem trọng một cách thái quá các giá trị vật 
chất. 


Trong tương quan giữa các giá trị khác nhau, rất 
nhiều khi việc giảm bớt một giá trị này cũng đồng 
thời là sự tăng thêm một hay nhiều giá trị khác. Và 
xét từ góc độ này thì khái niệm “được” hay “mất” 
được gán ghép cho mỗi sự kiện trong đời ta có thể sẽ 
được hiểu theo một cách khác hơn. 


Trong câu chuyện mà Steve ‹Jobs đã chia sẻ cùng 
chúng ta, nếu nhìn lại theo hướng này ta sẽ thấy ra 
những điểm mới, có thể giải thích cho ý niệm “được” 
và “mất” theo một cách hợp lý hơn. 

Khi Steve phải bỏ học vì thiếu tiền, cái “mất” của 
ông là không được học theo trường lớp, nhưng bù 
lại như chính ông cho biết là đã “được” thêm nhiều 
thời gian để dành cho việc học cách viết chữ đẹp 
(thư pháp). Và như vậy, đây chính là cơ hội đã giúp 
ông tích lũy thêm một giá trị chuyên môn mà trước 
đây ông chưa có. Việc Steve thôi học ở trường Reed 
College hóa ra không hẳn chỉ là “mất”, mà cũng hàm 
chứa những cái “được” trong đó. Chính những giá trị 


55 


to tà nitận 





ông đã “được” trong giai đoạn này, về sau mới góp 
phần vào sự sáng tạo các máy tính Macintosh của 
Apple mang đậm tính nghệ thuật như ông đã kể lại. 


Sự kiện ông bị sa thải khỏi công ty Apple cũng 
là một ví dụ tương tự. Khi bị đẩy ra khỏi Apple, ông 
tưởng như đã “mất” toàn bộ công ty do ông sáng lập, 
nhưng chính sự kiện này lại giúp ông “được” một cơ 
hội tốt để phát huy óc sáng tạo của mình qua việc 
khai sinh ra 2 công ty mới: Pixar và NeXF. Những 
gì ông sáng tạo cho Pixar và NeXT trở thành những 
giá trị quan trọng và nhiều năm sau khi ông trở về 
với Apple thì chúng sẽ phát huy tác dụng tích cực để 
giúp công ty này phát triển... 


Trong cuộc sống của mỗi chúng ta cũng luôn có 
không ít những sự kiện mà mới nhìn thoáng qua có 
vẻ như mất mát, nhưng thực sự lại là những cơ hội 
quý giá để ta đạt được những giá trị nào đó khác 
hơn là vật chất. Và như vậy, có thể thấy rằng ý niệm 
“được” hay “mất” khi gán ghép cho một sự kiện 
thường rất tương đối và nhiều khi trong thực tế là 
không thể xác định. 


Tuy nhiên, nếu ta sử dụng khái niệm “được” hay 
“mất” theo một ý nghĩa toàn diện thì sự nhận hiểu 
có thể sẽ trở nên hợp lý hơn. Vì mục đích cao nhất 
của mọi giá trị trong đời sống đều là để giúp ta có 
thể giảm bớt đi những buồn đau khổ não và sống 
an vui hạnh phúc hơn, nên vấn đề “được” hay “mất” 
cũng cần phải được hiểu theo hướng này. Hãy lấy ví 
dụ, khi một sự kiện nào đó có thể giúp ta sống an 


56 


(Được pà rất 





vui hạnh phúc hơn, ta có thể xem đó là “được”, bất 
kể nó có giúp ta tích lũy thêm hay làm giảm bớt đi 
các giá trị vật chất. Ngược lại, nếu một sự kiện khiến 
ta phải buồn đau khổ não và đánh mất những phút 
giây an vui hạnh phúc, thì sự kiện đó hắn phải xem 
là một sự mất mát, cho dù nó có mang lại cho ta 
nhiều tiền bạc, vật chất... 


Trong thực tế, chính những hoàn cảnh tưởng 
chừng như cực kỳ khó khăn, bế tắc lại thường là điều 
kiện giúp ta có thể bình tâm tĩnh lặng và quay về soi 
rọi chính bản thân mình, từ đó dần dần nhận ra được 
những gì cần phải thay đổi để có một hướng sống mới 
đúng đắn hơn, tốt đẹp hơn. Sự thay đổi này tuy không 
nhất thiết phải gắn liền với những thành tựu về vật 
chất, nhưng sự thật là một khi cách sống của ta được 
hoàn thiện hơn, tâm trí được thanh thản, sáng suốt 
hơn, thì những thành công hay thuận lợi trong công 
việc hầu như bao giờ cũng là những hệ quả tất yếu sẽ 
theo sau. 


Trong những năm cuối thập niên 1970, những khó 
khăn về kinh tế bao trùm khắp mọi nơi và gia đình 
tôi cũng không là ngoại lệ. Không tìm ra bất kỳ một 
phương thức mưu sinh nào khác, tôi đành chọn giải 
pháp thô sơ nhất là phá rừng làm rẫy theo phương 
thức tự cung tự cấp. Trong giai đoạn đó, tài sản tích 
lũy của cả gia đình tôi có thể xem là con số không, bởi 
ngoài những gì tối cần thiết cho sự tôn tại mỗi ngày 
thì chúng tôi không có gì khác để gọi là dành dụm cả! 
Khi buộc phải bước vào một giai đoạn sống như thế, 


57 


to tà tận 





bản thân tôi không thể nào hình dung trước được điều 
gì có thể gọi là tốt đẹp. Đó thực sự là một giải pháp 
mưu sinh bằng sức lực của cơ bắp - theo đúng nghĩa 
đen của từ - trong một điều kiện hầu như thô sơ, lạc 
hậu nhất, không có sự hỗ trợ của bất kỳ loại máy 
móc hay nông cụ hiện đại nào. Chúng tôi phá rừng 
để trồng bắp, khoai mì, đậu xanh... và tự tiêu thụ 
những gì thu hoạch được bằng cách sử dụng chúng 
như nguồn lương thực chính quanh năm của gia đình 
thay vì bán đi. Trong giai đoạn “ngăn sông cấm chợ” 
đó, thật ra cũng không có lựa chọn nào khác, bởi chỉ 
cần mang khoảng ð đến 10 kg đậu xanh đi trên đường 
cũng đủ để có thể bị xem là phạm pháp và dễ dàng bị 
“quản lý thị trường” tịch thu mất. 


Điều tôi hoàn toàn không ngờ được là chỉ sau 
một thời gian ngắn để thích nghi với môi trường mới, 
tôi đã bắt đầu có những ngày tháng hết sức êm đềm, 
thanh thản. Buông xả mọi lo âu, tính toán, cuộc sống 
bỗng trở nên cực kỳ đơn giản và an ổn. Mọi tác nhân 
gây xáo trộn trong đời sống đều vắng bặt, và 24 giờ 
trong ngày của tôi trở nên cực kỳ êm ả. Những buổi 
sáng sớm cuốc cỏ hay vun gốc giữa đám bắp xanh 
um chỉ vừa cao ngang đầu gối, tôi ngắm nhìn những 
hạt sương đêm còn long lanh chưa tan trên lá, xa xa 
về phương đông mặt trời vẫn chưa lố dạng, nhưng đã 
bắt đầu ửng lên một màu hồng tươi sáng phía trên 
những rặng cây rừng. Khi ấy, tôi chợt thấy mình như 
hòa nhập hoàn toàn với cả thiên nhiên, với nguồn 
sống bao la trong toàn vũ trụ, mà cái vũ trụ bao la 


58 


(Được pà rất 





rộng lớn đó lại như rất gần gũi và thân thiết với từng 
thân cây xanh bé nhỏ đang vùn vụt lớn lên từng 
ngày với sự chăm sóc của chính tôi. 


Buổi tối, trước khi đi ngủ tôi thường ra nằm trên 
cái sạp tre lớn trước nhà, được ghép bằng những thân 
tre rừng chẻ ra và trải lên một bộ khung thô sơ cũng 
bằng cây rừng. Hồi đó tôi còn chưa biết cách chẻ tre 
thành nan để đan lại thành tấm xinh xắn như sau 
này. Nhưng cái sạp tre đơn sơ ấy đã rất gắn bó với 
tôi, cũng thân thiết như bất kỳ người bạn thân thiết 
nào đã từng cùng tôi chia sẻ tâm tình. Trong không 
gian tịch mịch về đêm của một vùng rẫy rừng hoang 
vắng, tôi nằm trên sạp tre, ngửa mặt ngắm nhìn vô 
số những vì sao nhấp nháy giữa bầu trời đêm sâu 
thắm, thấy lòng mình cũng trải rộng ra mênh mông 
như cái vũ trụ vô hạn mà tôi đang quan sát. Những 
lúc ấy, một mặt tôi vừa thấy mình như hết sức nhỏ 
bé, mất hút đi trong sự lớn rộng vô cùng của đất trời 
tĩnh mịch, nhưng mặt khác tôi lại cũng thấy mình 
như đang dần dần hòa nhập, đồng điệu với cả vũ trụ 
bao la mà tôi đang cảm nhận. Trong tôi lúc đó hoàn 
toàn vắng bặt những suy tư hỗn tạp, không một chút 
vướng bận về những ký ức đã qua hay vẩn vơ nghĩ 
đến tương lai như thói quen trước đó. Tôi cảm nhận 
rõ rệt một trạng thái an tĩnh khó tả và tâm thức trỏ 
nên trong sáng, an ổn lạ thường. Tôi còn nhớ, chính 
vào một trong những lần tâm thức trở nên an tĩnh 
và sáng suốt như thế, tôi đã bất chợt nhận ra rằng 
sự bình an của chúng ta không có được bằng cách 
chấm dứt mọi sự gây rối từ bên ngoài, mà thực ra là 


59 


to tà tận 





chỉ có được khi bản thân ta thôi không còn tự gây rối 
chính mình. 

Trải qua một thời gian, môi trường xã hội rồi 
cũng nhiều thay đổi. Tôi không còn phải sống mãi 
trong môi trường “rừng rú” như thế vì đã có thêm 
nhiều lựa chọn khác. Tuy nhiên, trong những giai 
đoạn sau này khi mở trường dạy học hay làm những 
công việc viết lách, dịch thuật, biên soạn, khảo cứu... 
tôi vẫn không bao giờ quên được những ngày tháng 
êm đềm thuở ấy. Trong thực tế, có rất nhiều giá trị 
tri thức và kinh nghiệm sống của bản thân tôi đã 
được tích lũy trong chính giai đoạn ấy. 


Trong chúng ta, hẳn không ít người đã từng trải 
qua những tình huống tương tự. Thế nhưng, đôi khi 
chúng ta vì quá chú trọng vào những thay đổi về 
vật chất mà không lưu tâm nhận ra được các giá trị 
khác. Chúng ta than phiền hay buồn bực vì những 
mất mát về tài sản, tiền bạc và vì thế không nhận 
ra để tiếp thu được những giá trị quý báu khác mà 
cơ hội đời sống mang đến cho ta. Bằng cách nào đó, 
cuộc sống dường như luôn vận hành theo một quy 
luật bù trừ. Bản năng sinh tổn buộc chúng ta phải 
phát triển một số giá trị nào đó khi một số giá trị 
khác mất đi hay suy giảm. Hơn thế nữa, những điều 
kiện bất lợi cho sự phát triển của một giá trị này lại 
thường là cơ hội thuận lợi cho sự phát triển của một 
hay nhiều giá trị khác. Chính điều này giải thích vì 
sao cuộc sống luôn đáng trân quý cho dù chúng ta có 
rơi vào bất kỳ hoàn cảnh nào. 


60 


26ã rộng trở tâm hồn 





Những cái “được” và “mất” luôn đan xen nhau 
trong đời sống, nhưng vượt lên trên tất cả bao giờ 
cũng là một cái “được” quý báu nhất, đó là sự sống 
mà ta đang có. Vì thế, mục tiêu cao nhất đặt ra 
cho mỗi chúng ta bao giờ cũng phải là hướng đến 
sự hoàn thiện đời sống của chính mình, và sự hoàn 
thiện được nói đến ở đây cần phải được hiểu như là 
việc đạt đến một cuộc sống ngày càng an vui, hạnh 
phúc hơn. 


Hãy rộng mở tâm hồn 


lệc đạt đến một cuộc sống ngày càng 

an vui hạnh phúc hơn là điều mà bất 

cứ ai trong chúng ta cũng luôn mong muốn. Tuy 
nhiên, đó không phải là món quà tự nhiên để bất 
cứ ai cũng có thể nhận được. Đó là kết quả của cả 
một quá trình nỗ lực đúng hướng và có phương pháp 
đúng đắn. Trong suốt cuộc đời mình, tất cả chúng 
ta luôn không ngừng nỗ lực tìm kiếm hạnh phúc, 
nhưng khi không chọn đúng phương pháp thì chúng 
ta không thể nào đạt được kết quả như mong muốn. 
Một số người - thường là khá đông - nhận thức 
rằng tài sản vật chất là điều kiện quyết định để có 
được hạnh phúc. Vì thế, theo họ thì phương pháp để 
có hạnh phúc là phải làm ra và tích lũy ngày càng 
nhiều tài sản, của cải. Thật ra, trở nên giàu có là điều 
có thể làm được, nhưng liệu kết quả rồi có đúng như 


61 


to tà tận 





ta mong muốn hay không? Liệu sau khi có được thật 
nhiều tài sản tích lũy rồi, ta có thực sự sẽ có một đời 
sống an vui hạnh phúc hay chăng? 


Một số người khác xem quyền lực là yếu tố quan 
trọng hơn để có được hạnh phúc. Với họ, quyền lực 
không những có thể giúp người ta có được tài sản vật 
chất mà còn là nhiều thứ khác nữa, chẳng hạn như 
sự chi phối, sai khiến người khác. Từ sức mạnh có 
được từ quyền lực, họ nghĩ rằng chắc chắn họ sẽ có 
được cuộc sống hạnh phúc. Nhưng thực tế có đúng 
vậy chăng? 


Phần lớn những người chọn con đường chạy theo 
tài sản vật chất hoặc quyền lực để tìm kiếm hạnh 
phúc thường là những người có phần nào đó vượt trội 
hơn người khác, chẳng hạn như về mưu trí, sự khôn 
khéo, kỹ năng hay tài nghệ, hay ít nhất thì họ cũng 
may mắn được sinh ra trong một môi trường thuận 
lợi. Dựa vào những ưu điểm sẵn có của mình, họ mới 
có thể đạt được mục tiêu làm giàu hoặc tranh chấp 
quyền lực. Những người bình dân chiếm đa số trong 
xã hội thường không có tham vọng như thế, nhưng 
điều đó không có nghĩa là họ không khát khao, mong 
muốn được sống hạnh phúc hơn. Sự khát khao mong 
muốn này là giống nhau ở tất cả mọi người. Vì thế, 
những người tự biết mình không có được những ưu 
điểm hay khả năng vượt trội hơn người khác thường 
sẽ chọn những phương cách đơn giản hơn để tìm 
kiếm hạnh phúc. 


Thông thường, người ta hay quan niệm về hạnh 


62 


26ã rộng trở tâm hồn 





phúc như một thứ “tài nguyên” có giới hạn, và vì thế 
nên muốn có được hạnh phúc thì trước hết cần phải 
ngăn chặn những người khác, hay nói cách khác là 
phải “giành giật” phần hạnh phúc về mình từ người 
khác. Chính quan niệm sai lầm này đã thôi thúc ta 
chạy theo khuynh hướng luôn xem người khác là 
“đối thủ” thay vì là bằng hữu. 


Với quan niệm này thì để tìm kiếm hạnh phúc 
cho bản thân, người ta luôn chọn những phương cách 
ứng xử theo khuynh hướng sao cho lúc nào mình 
cũng phải là người “thắng thế” hơn người khác. Có 
thể dễ dàng nhận ra đây chính là khuynh hướng phổ 
biến nhất, cho dù ngay chính những người bị lôi cuốn 
theo khuynh hướng này thường cũng không tự nhận 
biết điểu đó. Đôi khi, người ta bị thôi thúc phải ứng 
xử theo khuynh hướng này như một kiểu phản xạ tự 
nhiên, không cần phán đoán, suy luận, và thậm chí 
có khi cũng không hiểu được ý nghĩa thực sự trong 
việc làm của mình. 

Có thể bạn chưa tin điều này, nhưng hãy thử 
quan sát những gì đang xảy ra quanh bạn mỗi ngày 
để tự đưa ra kết luận. Tại phòng khám bệnh chẳng 
hạn, thay vì cảm thông nhau như những người đồng 
cảnh ngộ, người ta không ngừng chen lấn nhau để 
được quan tâm trước. Tại quầy bán vé xe, người ta 
xô đẩy nhau để giành mua vé trước, cho dù khi mua 
vé sớm hơn rồi vẫn cứ phải ngồi chờ đến đúng giờ 
xe xuất bến. Tại trạm xe buýt, dù biết là tài xế sẽ 
không bỏ sót bất cứ người khách nào muốn đi, nhưng 
người ta vẫn chen lấn nhau để lên xe trước. Ở phiên 


63 


to tà tận 





chợ chiều, người bán rau già yếu đã chấp nhận bán 
những bó rau cuối cùng thấp hơn cả giá vốn, nhưng 
người mua vẫn cứ kì kèo để có thể mua được với giá 
thấp hơn nữa... 


Trong hầu hết những trường hợp như thế và 
nhiều trường hợp khác nữa, cái khuynh hướng muốn 
“hơn người khác” luôn chi phối sự ứng xử của chúng 
ta, khiến ta thậm chí không dành thời gian để suy 
nghĩ xem những điều đó có nên làm hay không, có 
phù hợp với các chuẩn mực đạo đức hay không... 
Điều duy nhất tiểm ẩn phía sau sự thôi thúc như 
thế là ý tưởng cho rằng: đó chính là phương cách để 
ta có được hạnh phúc trong đời sống. Hay nói khác 
đi, chúng ta tin rằng nếu không “hơn người khác” thì 
ta sẽ không có được hạnh phúc. 


Nhưng thực tế có đúng vậy chăng? 


Những gì quan sát được trong cuộc sống cho chúng 
ta thấy rằng những quan niệm như trên đều không 
đúng thật. Chúng ta dễ dàng tìm thấy rất nhiều người 
giàu có nhưng cuộc sống vẫn bộc lộ vô vàn những khổ 
đau, bất toại nguyện. Đơn giản chỉ là vì có rất nhiều 
điều chúng ta mong muốn nhưng hoàn toàn không 
thể mua bằng tiền bạc. Cũng vậy, những người nhiều 
quyền thế đến đâu cũng không đảm bảo có được một 
cuộc sống hạnh phúc, vì họ chưa bao giờ được miễn 
trừ khỏi các nguyên nhân gây đau khổ từ chính trong 
tâm thức họ. 

Sự chèn ép, lấn lướt hay tỉnh ranh để “hơn người 
khác” cũng không bao giờ mang lại cho ta hạnh phúc 


64 


26ã rộng trở tâm hồn 





chân thật. Có vẻ như ta được thỏa mãn tức thời với 
những thành tựu của mình khi “thắng thế” so với 
người khác, nhưng những gì ta có được sau đó thật ra 
chẳng liên quan gì nhiều đến cái hạnh phúc thực sự 
mà ta đang tìm kiếm. Ngược lại, điều chắc chắn hơn 
mà ta phải nhận lấy lại thường là tâm trạng mệt mỏi, 
căng thẳng và hụt hãng khi những mối quan hệ xấu 
dần đi do sự đối đầu. 


Trong khi thực tế là tất cả chúng ta đều khao 
khát, mong muốn được sống hạnh phúc, thì điều rất 
đáng buồn là do những nỗ lực tìm kiếm hạnh phúc 
theo phương thức sai lầm mà chúng ta ngày càng 
xa rời mục tiêu nhắm đến. Thay vì được sống hạnh 
phúc thì sau bao nhiêu nỗ lực bon chen vất vả, ta lại 
thường cảm nhận một đời sống ngày càng rối rắm, 
phiền muộn hơn. 


Vì thế, điều quan trọng cần nhận biết ở đây là, 
chúng ta cần có một phương thức đúng đắn để tìm 
kiếm hạnh phúc. Phương thức đó nhất thiết phải 
giúp ta có được nhiều hơn những phút giây an vui 
hạnh phúc trong đời sống theo hướng tỷ lệ thuận với 
những nỗ lực của ta trong sự thực hành. 


Nhưng liệu trong thực tế có thể có một phương 
thức như thế hay chăng? 

Câu trả lời là có, và thậm chí là còn có nhiều 
phương thức khác nhau để ta có quyền lựa chọn. 
Trong thực tế, có rất nhiều phương thức giúp ta có 
được cuộc sống hạnh phúc đã được tìm ra từ cách 
đây hơn 2ð thế kỷ. Người đầu tiên đã nhận biết và 


65 


to tà nitận 





mô tả, truyền dạy những phương thức ấy cho nhân 
loại chính là đức Phật Thích-ca Mâu-nl, người khai 
sinh ra đạo Phật trên hành tĩnh này. 


Trong suốt cuộc đời Ngài, đức Phật đã để lại vô 
số lời dạy, được ghi chép trong Tam tạng Kinh điển 
đồ sộ của đạo Phật, hiện đã và đang được dịch sang 
nhiều ngôn ngữ khác nhau trên thế giới. Toàn bộ 
những lời dạy của Ngài, tuy hết sức đa dạng và hướng 
đến nhiều tầng lớp khác nhau trong xã hội, nhưng 
tất cả đều có cùng một mục đích chung là giúp cho 
con người có được một đời sống an vui, hạnh phúc 
hơn, giảm nhẹ tối đa những khổ đau, rối rắm trong 
cuộc sống. Những lời dạy của đức Phật được hệ thống 
thành nhiều phương pháp khác nhau để mỗi người 
đều có thể chọn thực hành theo phương pháp thích 
hợp với mình. Cho dù tất cả những phương pháp ấy 
đều hướng đến cùng một mục đích, nhưng do sự khác 
biệt trong cách thực hành nên đã hình thành nhiều 
tông phái, hệ phái khác nhau trong Phật giáo. 


Trong số rất nhiều các phương pháp khác nhau 
đó, Phật giáo Đại thừa nhấn mạnh vào sự phát tâm 
Bồầ-đề như một bước khởi đầu căn bản và quan trọng 
nhất trên hành trình hướng đến một cuộc sống an 
vui, hạnh phúc chân thật, hay theo cách nói của đạo 
Phật là sự giải thoát khỏi mọi phiền não. 

Thuật ngữ “phát tâm Bồ-để” có thể hơi xa lạ với 
những ai chưa có dịp làm quen nhiều với Kinh điển 
Phật giáo. Tuy nhiên, đây lại là khái niệm rất quen 
thuộc và cực kỳ quan trọng đối với bất cứ ai muốn 


66 


26ã rộng trở tâm hồn 





tìm hiểu hoặc tu tập theo Phật giáo Đại thừa. Thế 
nhưng, trước khi tìm hiểu về khái niệm “phát tâm 
Bồ-để”, rất có thể nhiều bạn đọc sẽ thắc mắc vì sao 
lại đề cập đến khái niệm này ở đây, và nó có liên 
quan gì đến một phương pháp sống hạnh phúc? 

Trong một phần trước, chúng ta đã biết rằng tâm 
ý con người đóng vai trò quyết định trong việc tìm 
kiếm một đời sống an vui hạnh phúc. Chúng ta thấy 
rằng: 


“Nếu với ý thanh tịnh, 

Nói lên hay hành động, 

An lạc bước theo sau, 

Như bóng không rời hình.” 


Đây chính là một trong các phát kiến quan trọng 
của đức Phật khi nhìn vào vấn đề hạnh phúc hay 
khổ đau của con người. Ngài đã sớm nhận biết rằng 
mọi yếu tố đến từ bên ngoài chỉ có thể giữ vai trò tác 
động một cách tương đối chứ không phải là tác nhân 
quyết định cuộc sống hạnh phúc của chúng ta. Tác 
nhân quyết định chính là ý thức, hay tâm ý. Đức 
Phật dạy rằng, khi ta có thể hành xử với một tâm 
ý hiền thiện, thanh tịnh, thì sự an vui hạnh phúc 
chắc chắn sẽ đến với ta ngay sau đó như một hệ quả 
tất yếu: như bóng không rời hình. Điều này không 
phải là một nhận xét chủ quan theo cảm tính, mà 
tính đúng đắn của nó đã được chứng minh qua kinh 
nghiệm thực tiễn của nhân loại hàng ngàn năm qua, 
và gần đây nhất cũng được chứng minh bằng những 
phương pháp khoa học hiện đại nhất tại các Hội thảo 


67 


to tà tận 





Tâm thức và Đời sống (Mind and Life Conference) do 
Viện Tâm thức và Đời sống (Mind and Life Institute) 
tổ chức, bao gồm các nhà khoa học hàng đầu thế giới 
về các lãnh vực liên quan như Thần kinh học, Tâm 
lý học... và nhiều vị cao tăng Phật giáo Tây Tạng 
mà đứng đầu là đức Đạt-lai Lạt-ma thứ 14. Qua các 
Hội thảo khoa học này, những người tham gia đã đi 
đến nhiều kết luận quan trọng cho thấy vai trò quyết 
định của tâm thức trong việc định hình đời sống của 
mỗi chúng ta theo cách như thế nào. Đây chính là nội 
dung mà đức Phật đã dạy từ cách đây hơn 25 thế kỷ. 


Và chính trên cơ sở nhận biết vai trò quyết định 

của tâm thức trong việc quyết định phẩm chất đời 
sống, đức Phật đã dạy chúng ta hãy phát tâm Bồ-đề 
như một biện pháp trước tiên và quan trọng nhất để 
khởi đầu cho việc chuyển hóa tâm thức theo hướng 
tốt đẹp hơn. Theo lời dạy của Ngài, việc phát tâm Bồ- 
đề bao gồm 2 ý nghĩa cốt lõi như sau: 
1 Nhà Thần kinh học nổi tiếng thế giới Francisco Varela (1946- 
2001) đã cùng với một người khác là Adam Engel khởi xướng các 
chương trình nghiên cứu về Tâm thức và Đời sống từ năm 1985. 
Trong số đó, có các Hội thảo khoa học về Tâm thức và Đời sống 
được tổ chức kể từ năm 1987 (lần thứ nhất) và tiếp tục duy trì khá 
đều đặn cho đến nay. Hội thảo gần đây nhất là lần thứ 20 được tổ 
chức từ ngày 9 đến 11 tháng 4 năm 2010 tại Zurich, Switzerland. 
Hầu hết nội dung quan trọng của các Hội thảo khoa học này đều 
được xuất bản thành sách bằng Anh ngữ. Quý độc giả có thể tìm 
đọc sách Sống một đời vui của Mingyur Rinpoche (Nguyễn Minh 
Tiến và Giao Trinh dịch sang tiếng Việt - NXB Tôn giáo, 2012) để 
biết thêm về các Hội thảo khoa học này cũng như những phương 
thức tu tập trong cuộc sống hằng ngày do ngài Mingyur Rinpoche 
chỉ dạy bằng vào những kinh nghiệm thực chứng của ngài. 


68 


26ã rộng trở tâm hồn 





1. Do suy ngẫm, quán chiếu, chúng ta nhận biết 
được bản chất của đời sống thế tục là đau 
khổ, được biểu hiện qua nhiều hình thức khác 
nhau, nhưng không có aI trong đời này được 
miễn trừ khỏi mọi khổ đau, trừ phi họ đã tự 
mình chấm dứt hoàn toàn các nguyên nhân 
gây khổ đau. Từ nhận thức đó, ta khởi tâm 
thương cảm đối với tất cả chúng sanh đang 
khổ đau và mong muốn cứu giúp họ thoát ra 
khỏi hiện trạng khổ đau ấy. 

2. Chúng ta cần phải có đủ trí tuệ và phương tiện 
mới có thể cứu giúp tất cả chúng sanh bằng 
cách chỉ ra cho họ thấy mọi nguyên nhân gây 
khổ đau cũng như tiềm năng sẵn có của họ 
là có thể chấm dứt khổ đau, đạt đến sự giải 
thoát, an lạc. Để có được trí tuệ viên mãn và 
phương tiện thiện xảo nhằm cứu giúp tất cả 
chúng sanh, chúng ta chỉ có một phương cách 
duy nhất là tu tập để tự mình đạt đến giác ngộ 
viên mãn, trở thành một vị Phật. Do sự thôi 
thúc của động cơ này mà chúng ta phát tâm tự 
mình tu tập đạt đến quả Phật vì sự lợi lạc cho 
tất cả chúng sanh. 

Trong nội hàm nói trên, ý nghĩa của việc phát tâm 
Bồ-đề tuy được chia thành 2 vế tiếp nối nhau nhưng 
thật ra là quan hệ chặt chẽ như một vấn đề duy nhất. 
Nội dung của vế thứ nhất (phát khởi tình thương đối 
với tất cả chúng sanh) chính là nguyên nhân, động 


69 


to tà tận 





lực thúc đẩy đưa đến vế thứ hai (phát tâm cầu quả 
Phật) và nội dung của vế thứ hai lại chính là phương 
tiện để ta có thể thực hiện vế thứ nhất. 


Trong nội dung của cả 2 vế này, chúng ta nhận 
ra ý nghĩa nổi bật chính là tâm vị tha, hướng đến 
sự lợi lạc cho người khác thay vì bản thân mình. 


Thật ra, tâm vị tha cũng chính là ý nghĩa cốt lõi 
của sự chuyển hóa tâm thức mà ta đang bàn đến. 


Khi quán chiếu về những khổ đau trong đời sống, 
ta luôn nhận biết được những khổ đau ấy trước hết 
là nơi chính bản thân mình. Từ sự nhận biết khổ 
đau của tự thân, ta tiếp tục quán chiếu và nhận ra 
rằng mọi chúng sanh khác cũng đều khổ đau như ta, 
thậm chí có vô số chúng sanh đang phải chịu đựng 
những nỗi khổ đau còn mãnh liệt hơn ta rất nhiều. 


Kết quả sự quán chiếu như trên đưa ta đến với 2 
sự lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là phát tâm tĩnh tấn 
tu tập để tự mình chấm dứt khổ đau, thoát khỏi sinh 
tử luân hồi. Lựa chọn thứ hai là khởi lòng thương 
xót tất cả chúng sanh đang khổ đau, và do sự thôi 
thúc của lòng thương đó mà quyết tâm tu tập giải 
thoát để có thể cứu giúp tất cả chúng sanh. 

Lựa chọn thứ nhất chính là con đường của các vị 
Thanh văn, Duyên giác, hướng đến các quả vị A-la- 
hán hoặc Bích Chi Phật. 

Lựa chọn thứ hai là con đường của các vị Bồ Tát, 
hướng đến quả Phật vì muốn cứu độ tất cả chúng 
sanh. 


70 


26ã rộng trở tâm hồn 





Cho dù cả 2 con đường đều hướng đến mục đích 
giải thoát, nhưng sự phát tâm có khác nhau nên 
dẫn đến khuynh hướng tu tập cũng có phần khác 
nhau. 


Trong sự lựa chọn thứ hai, việc cứu độ tất cả 
chúng sanh có thể là còn quá xa vời đối với hầu hết 
chúng ta, nhưng sự khác biệt giữa tâm vị tha với tâm 
vị kỷ thì bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể dễ dàng 
cảm nhận được. Và đây cũng chính là yêu cầu cốt lõi 
đối với những a1 đã phát tâm Bồ-đề. 

Tất nhiên, việc phát tâm Bồ-đề không thể tức 
thời mang đến cho ta bất kỳ sự thành tựu hay phép 
mầu kỳ diệu nào, nhưng chính sự thay đổi từ khuynh 
hướng vị kỷ sang khuynh hướng vị tha sẽ bắt đầu 
khơi dậy một tiến trình chuyển hóa trong tâm thức 
chúng ta, và tự thân sự chuyển hóa đó đã là một 
điều vô cùng kỳ diệu. 

Thông thường, khuynh hướng vị kỷ luôn thôi 
thúc chúng ta hành xử theo cách sao cho kết quả sự 
việc phải có lợi cho ta theo những phép tính toán cụ 
thể hoặc có thể nhìn thấy, đo đếm, cảm nhận được. 
Chẳng hạn, trong mọi giao dịch với người khác, ta 
vận dụng bất kỳ phương thức nào miễn sao có được 
mức chênh lệch lợi nhuận cao nhất, bất kể sự thiệt 
thòi của đối phương có hợp lý hay không. Ta hài lòng 
khi những tính toán của ta cho thấy mình giành 
được phần lợi nhuận cao hơn đối phương. Và khi ta 
đang phải chịu đựng khổ đau, ta tìm mọi cách để 
tránh né, bất kể điều đó có gây ra hệ lụy cho người 


Z1 


to tà tận 





khác hay không. Khi ta giận dữ, ta tìm cách trút cơn 
giận lên bất kỳ ai đó, vì ta tin rằng điều đó sẽ giúp 
ta cảm thấy dễ chịu hơn... 

Nhưng thực tế thường không diễn ra như ta 
mong muốn. Những giao dịch “có lợi” theo cách chỉ 
biết riêng phần mình thường chính là nguyên nhân 
dẫn đến nhiều khó khăn về sau, bởi điều đơn giản 
là không ai muốn hợp tác lâu dài với ta theo cách 
đó. Mặt khác, càng vùng vẫy né tránh khổ đau, ta 
càng lún sâu trong đau khổ thay vì thoát ra như 
mong muốn. Và những cơn nóng giận chẳng bao giờ 
nguôi đi khi ta “hùng hổ” với người khác, mà ngược 
lại thường khơi dậy những phản ứng tương tự nơi 
đối phương, dẫn đến rất nhiều bất lợi mà ta không 
sao lường trước được... 


Ngược lại, khuynh hướng vị tha thôi thúc ta 
hành xử theo chiều hướng hoàn toàn ngược lại. Ta 
luôn cân nhắc những điều có lợi cho người khác 
trước khi tính đến lợi ích của riêng mình, và điều 
này trong thực tế lại là một cách ứng xử khôn ngoan 
hơn. Một người hành xử theo khuynh hướng vị tha 
luôn giành được cảm tình cũng như sự kính trọng 
từ người khác, và trong hầu hết các trường hợp giao 
tiếp thì đây lại chính là yếu tố quan trọng quyết 
định sự thành công, vì nó có khả năng san bằng mọi 
khác biệt một cách hiệu quả nhất. 


Mặt khác, khi bạn nghĩ đến những khổ đau của 
người khác thay vì khổ đau của bản thân mình, sự 
cảm thông và tình thương lớn dần lên trong lòng 


72 


26ã rộng trở tâm hồn 





bạn, khiến cho nỗi khổ đau hiện có của bạn trở nên 
yếu ớt đi, không còn mạnh mẽ như trước đó, thậm 
chí có rất nhiều khi nỗi khổ ấy bỗng tự nhiên tan 
biến đi vì bạn không còn chú ý đến nó. 


Có vẻ như một nghịch lý khi bạn càng chú ý đến 
những khổ đau hay bất toàn của mình thì những 
điều ấy lại càng tăng thêm cường độ, ngày càng 
mãnh liệt hơn. Nhưng thực tế này thật ra là hoàn 
toàn phù hợp với những quy luật về tâm lý, vì chính 
sự quan tâm chú ý đã cường điệu hóa mọi cảm nhận 
của bạn cũng như phóng đại các chi tiết của vấn đề, 
khiến cho chúng trở nên ngày càng rõ rệt hơn và 
có vẻ như không thể nào phóớt lờ đi được. Ngược lại, 
khi lòng vị tha thôi thúc bạn nghĩ nhiều đến hoàn 
cảnh của người khác thay vì chính bản thân mình, 
thì điều tự nhiên là những bất ổn của bạn sẽ ngày 
càng mờ nhạt đi vì đã bị đẩy ra khỏi tâm điểm chú 
ý của bạn. Như một quy luật tất yếu, chúng sẽ dần 
dần yếu ớt và rồi biến mất đi khi không nhận được 
sự quan tâm chú ý của bạn. 


Bất cứ ai đã từng trải nghiệm qua nhiều hoàn 
cảnh khác nhau trong cuộc sống đều có thể dễ dàng 
nhận ra một điều là, khi tâm thức càng hẹp hòi, 
giới hạn, ta sẽ càng cảm thấy yếu ớt, dễ tổn thương, 
và do đó luôn sống trong tâm trạng sợ sệt, bất an 
và lo lắng; ngược lại, khi tâm thức càng rộng mở, 
cảm thông với mọi người, ta càng cảm thấy an ổn và 
vững chãi, dường như không có gì để phải lo âu sợ 
sệt trong cuộc sống. Điều này có thể được giải thích 
như là kết quả của sự vượt qua sức chi phối do tâm 


73 


to tà tận 





lý “cầu được, sợ mất” mà ở những điều kiện thông 
thường ta luôn đắm chìm trong đó. 


Tâm hồn rộng mở mang lại cho chúng ta khả 
năng chịu đựng phi thường trong mọi nghịch cảnh, 
cũng như sức mạnh và lòng dũng cảm đủ để vượt 
qua những chướng ngại trên đường đời. Ta có thể dễ 
dàng nhận thấy điều này ở những thành viên của 
các tổ chức thiện nguyện như Hồng Thập Tự (CRC 
- International Commnittee of the Red Cross), Bác sĩ 
Không biên giới (MSE - MédecIns sans frontières) 
hay bất kỳ những tổ chức thiện nguyện nào khác... 
Họ không ngại gian khổ, chấp nhận xông pha cả 
vào những vùng chiến sự đầy nguy hiểm, chỉ nhằm 
mục đích duy nhất là cứu giúp, làm vơi đi khổ đau 
cho người khác. Điều kiện vật chất đối với họ chỉ là 
phương tiện hỗ trợ, trong khi sức mạnh của họ chính 
là lòng vị tha, là tâm hồn rộng mở luôn hướng về 
möõi le, 

Thật ra, tâm hồn rộng mở luôn sẵn có nơi mỗi 
chúng ta, chỉ khác biệt nhau ở mức độ và đối tượng 
mà thôi. Khi ta bị chi phối bởi những tâm trạng tham 
lam, thù hận, ganh ghét... tâm hồn ta luôn trở nên 
chật hẹp, giới hạn. Điều này dẫn đến mọi hành vi ứng 
xử của ta đối với những người mà ta căm ghét, thù 
hận sẽ luôn luôn biểu lộ rõ rệt sự hẹp hòi, khắt khe, 
ích kỷ. Mặc dù bản thân ta khó lòng tự nhận biết, 
nhưng sự quan sát khách quan từ người khác luôn 
dễ dàng nhận ra điều đó. Ngược lại, khi sinh khởi 
những tình cảm thương yêu, vị tha, chia sẻ... tâm 


74 


26ã rộng trở tâm hồn 





hồn ta sẽ tự nhiên rộng mở, cảm thông, hướng thiện. 
Điều này dẫn đến mọi hành vi ứng xử của ta đối với 
những người ta thương yêu sẽ luôn có khuynh hướng 
hy sinh, rộng mở và tha thứ. Một người phụ nữ dù có 
hẹp hòi khó chịu đến đâu đi chăng nữa, nhưng khi 
đối xử với con cái mình vẫn luôn có khuynh hướng 
thương yêu, rộng mở hơn... Tương tự, khi bạn nghĩ 
đến một người mà bạn rất thương yêu, bạn sẽ thấy 
tâm hồn mình tự nhiên rộng mở và rất dễ cảm thông, 
ngay cả với những điều không tốt của người ấy... 


Vì thế, xét cho cùng thì sự khép chặt hay rộng 
mở tâm hồn của chúng ta trong tâm lý ứng xử thông 
thường bao giờ cũng là một kiểu phản ứng có điều 
kiện, có chọn lọc, tùy theo đối tượng mà ta đang tiếp 
cận. Và điều này hoàn toàn có thể thay đổi thông 
qua sự tu dưỡng rèn luyện nội tâm. 


Khi quan sát những phản ứng tự nhiên của bản 
thân mình trong sự ứng xử thường ngày, ta dễ dàng 
nhận ra được những phạm vi rộng mở khác nhau 
của tâm hồn. Như đã nói, khi ta nghĩ đến những 
người mà ta thương yêu, quý mến hoặc kính trọng, 
tâm hồn ta tự nhiên rộng mở. Ngược lại, khi ta nghĩ 
đến những người mà ta đang giận hờn, thù hận, căm 
ghét, tâm hồn ta bỗng trở nên khép chặt, hẹp hòi... 
Mức độ rộng mở hay khép chặt của tâm hồn chịu sự 
chi phối trực tiếp bởi mức độ tình cảm mà ta dành 
cho đối tượng. Tình cảm càng mãnh liệt, sâu sắc 
thì sự chi phối đó càng mạnh mẽ hơn, khiến cho ta 
nhiều khi không tự chủ được trong những hành vi 


t5 


to tà tận 





ứng xử của chính bản thân mình. Chính vì thế, khi 
nuôi dưỡng lòng vị tha hướng đến sự lợi lạc của tất 
cả mọi người, tâm hồn ta sẽ rộng mở đến mức hầu 
như không còn giới hạn. 


Đến đây, chúng ta có thể nhận ra hai nguyên 
tắc mang tính phổ quát trong đời sống nội tâm của 
mỗi người. Nguyên tắc thứ nhất là, cảm xúc chi phối 
trạng thái tinh thần của chúng ta; những cảm xúc 
như giận dữ, căm ghét, thù hận... làm cho tâm hồn 
ta khép chặt, trong khi những tình cảm như thương 
yêu, cảm thông, quý mến... lại giúp tâm hồn ta rộng 
mở hơn. Nguyên tắc thứ hai là, một tâm hồn rộng 
mở luôn mang lại cho ta niềm vui sống, nghị lực và 
sức mạnh tinh thần; ngược lại, một tâm hồn khép 
chặt biến ta thành người hẹp hòi, yếu đuối, nhiều sợ 
sệt và đánh mất niềm vui sống. 


Sự tu dưỡng, rèn luyện tỉnh thần của chúng ta 
cho dù có chọn theo phương pháp nào thì thật ra 
cũng đều là dựa trên hai nguyên tắc vừa nêu. Nếu 
ta buông thả đời sống theo khuynh hướng vị kỷ, 
sự rộng mở tâm hồn của ta sẽ vô cùng hạn chế, chỉ 
hướng đến một số người thân yêu nhất định nào đó 
mà thôi. Nhưng khi ta nỗ lực xóa bỏ dần những tâm 
trạng tham lam, giận hờn, ganh ghét, thù hận... và 
nuôi dưỡng lòng thương yêu, sự cảm thông, chia sẻ 
với tất cả mọi người theo khuynh hướng vị tha, tâm 
hồn ta sẽ tự nhiên rộng mở hơn và cuộc sống do đó sẽ 
dần dần tràn ngập niềm an vui hạnh phúc. 


Toàn bộ tiến trình thay đổi, chuyển hóa này diễn 


76 


26ã rộng trở tâm hồn 





ra hoàn toàn tự nhiên khi ta bắt đầu có những nỗ lực 
đúng hướng. Và khi đã tạo ra được những chuyển 
biến tích cực ban đầu, những nỗ lực tu dưỡng của ta 
sẽ bắt đầu trở nên dễ dàng hơn, do những thói quen 
xấu từ trước được xóa bỏ dần và những thói quen 
mới, những nếp suy nghĩ mới theo khuynh hướng 
cởi mở, hướng về người khác nhiều hơn cũng dần 
dần được hình thành. Hơn thế nữa, trong một chừng 
mực nhất định thì những chuyển biến tích cực của 
tự thân chúng ta cũng sẽ ảnh hưởng đến mọi người 
chung quanh, khiến cho môi trường sống của ta ngày 
càng trở nên tốt đẹp hơn. 


Trong một ý nghĩa nào đó, tâm hồn chúng ta có 
thể được hình dung như một căn phòng khép kín. 
Khi những cánh cửa thông ra bên ngoài được mở 
rộng, ta sẽ dễ dàng đón nhận ánh sáng và những cơn 
gió mát từ bên ngoài, nhờ đó làm cho căn phòng được 
thoáng mát, dễ chịu, ta có thể tha hồ ngắm nhìn 
những tranh ảnh, vật dụng được bày biện, trang trí 
trong phòng. Ngược lại, khi những cánh cửa luôn 
nặng nề khép chặt, căn phòng sẽ chìm trong sự tối 
tăm, ngột ngạt, và mọi giá trị tốt đẹp nếu có cũng 
không sao có thể nhận biết được. 


Việc khép chặt hay rộng mở tâm hồn là quyết 
định riêng của mỗi người trong chúng ta, và quyết 
định đó tự nó có thể tạo ra sự thay đổi lớn lao cho cuộc 
sống của chính ta cũng như cho mọi người quanh ta. 
Tất nhiên, không ai muốn sống mãi trong một căn 
phòng tối tăm ngột ngạt, nên việc rộng mở tâm hồn 


77 


to tà tận 





bao giờ cũng là một quyết định sáng suốt, cho dù đó 
không hẳn là một quyết định dễ dàng. 


Những phân tích như trên đưa chúng ta quay lại 
với ý nghĩa của việc phát tâm Bồ-đề như đức Phật 
đã dạy. Khi khởi tâm thương cảm trước những khổ 
đau của muôn loài và quyết định tu tập thành Phật 
để có đủ năng lực cứu giúp tất cả chúng sanh, chúng 
ta khởi sinh tâm nguyện vị tha ở mức độ sâu xa, 
rộng lớn nhất, và qua đó đã rộng mở tâm hồn mình 
đến mức không còn giới hạn. Đây chính chiếc là 
chìa khóa nhiệm mầu để chuyển hóa tâm thức, đưa 
chúng ta bước ra khỏi bóng tối âm u ngột ngạt của 
một tâm thức vị kỷ để tiến vào một không gian rộng 
lớn bao la ngập tràn ánh sáng trí tuệ của tâm thức 
vị tha. Nói cách khác, những lời dạy của đức Phật về 
phát tâm Bồ-đề thực sự là một phương thức tu tập 
hữu hiệu nhất giúp chúng ta xóa bỏ những giới hạn 
chật hẹp của lòng vị kỷ và rộng mở tâm hồn để bước 
vào thế giới bao la của tâm nguyện vị tha. 


Giáo pháp Đại thừa luôn xem việc phát tâm Bồ- 
đề là nền tảng của mọi pháp môn tu tập. Theo lời 
Phật dạy, người Phật tử có thể tùy theo căn cơ và 
điều kiện của chính bản thân mình mà chọn lựa tu 
tập theo bất kỳ pháp môn nào trong số rất nhiều 
pháp môn đã được chỉ dạy trong Kinh điển. Tuy 
nhiên, cho dù quyết định tu tập theo pháp môn nào 
đi chăng nữa, thì điểm khởi đầu chung cho tất cả 
mọi người vẫn là sự phát tâm Bồ-đề. Khi chưa thực 
hành phát tâm Bồ-đề thì mọi pháp môn tu tập đều 


78 


26ã rộng trở tâm hồn 





bị hạn chế, không thể phát huy tác dụng chuyển hóa 
tích cực; ngược lại, khi đã phát tâm Bồ-đề thì bất kỳ 
pháp môn nào cũng sẽ mang lại kết quả tốt đẹp. Hơn 
thế nữa, mỗi một hành vi, ý tưởng hay lời nói của 
chúng ta sau khi phát tâm Bồ-đề đều sẽ trở thành 
những thiện hạnh mang lại lợi ích cho bản thân và 
người khác, cho dù là những điều nhỏ nhặt nhất. 
Ngược lại, ngay cả với những nỗ lực lớn lao, những 
công hạnh to tát, nhưng nếu được thực hiện khi chưa 
phát tâm Bồ-đề thì chỉ có thể mang lại những kết 
quả vô cùng hạn chế. Do đó, con đường tu tập theo 
giáo pháp Đại thừa luôn luôn được khởi đầu từ việc 
phát tâm Bồ-đề, mà cụ thể là sự rộng mở tâm hồn, 
từ bỏ tâm vị kỷ để hướng đến một tâm thức vị tha để 
sống cuộc đời luôn mang lại lợi lạc cho người khác. 


79 


Con đường chia sẻ 


(2 nhiều cách để mang lại lợi lạc cho người 
khác, và khi bắt đầu những nỗ lực tu 


dưỡng theo lời Phật dạy như thế, chúng ta dấn thân 
vào những con đường tu tập mà Kinh điển gọi là Bồ 
Tát hạnh. Mục đích rốt ráo của tất cả những con 
đường này đều là thành tựu quả Phật vì sự lợi lạc 
cho tất cả chúng sanh, cho dù sự thực hành theo 
mỗi con đường đều có những chỉ dẫn, những đặc thù 
khác biệt. Có sáu con đường tu tập mang lại lợi lạc 
cho chúng sanh được chỉ dạy trong Kinh điển, gọi 
chung là sáu pháp ba-la-mật, tức Lục Ba-la-mật (2š 
»š 2#), hay Lục độ (2/#). Sáu pháp này bao gồm: 
Bố thí ba-la-mật (® 2» š# #), Trì giới ba-la-mật (3‡† 
3x.» ## %), Nhẫn nhục ba-la-mật (#:#3# ##‡#), Tĩnh 
tấn ba-la-mật (‡Ä:È z»‡ # #), Thiền định ba-la-mật ( 
?# & # ## %) và Bát-nhã ba-la-mật (4# 3?z‡ Äš %). 


Mỗi pháp môn này là một con đường tu tập với 
những chỉ dẫn giúp ta có thể thực hành mang lại lợi 
lạc cho mọi chúng sanh, và mặc dù đức Phật luôn 
khuyến khích sự tu tập đồng thời các pháp này, 
nhưng ngài cũng chấp nhận một thực tế là tùy theo 
căn cơ, tính khí, năng lực, hoàn cảnh khác nhau 
của mỗi người mà chúng ta vẫn có thể lựa chọn một 
trong sáu con đường này như pháp thực hành căn 
bản, chính yếu của mình. Trong một ý nghĩa nào đó 
ta có thể hình dung sáu pháp thực hành này giống 


80 


Óom đường eœÑ(a sẻ 





như sáu đường thẳng đồng quy, nên khi tiến bước 
theo một trong sáu đường ấy thì sớm muộn gì rồi 
chúng ta cũng sẽ hội tụ về cùng một điểm với những 
con đường khác. Điểm hội tụ đó chính là sự giác ngộ 
viên mãn, giải thoát mọi khổ đau trong đời sống. 
Điều này được mô tả trong nhiều Kinh điển như là 
sự vượt qua dòng sông sinh tử để đến được bến bờ 
giải thoát. 

Đự vượt thoát sinh tử cũng chính là ý nghĩa 
thường được nhắc đến nhiều nhất của thuật ngữ ba- 
la-mật (paramIt3), trong Hán ngữ được dịch là “đáo 
bỉ ngạn” (#|2* #), tức là đến bờ bên kia. “Bờ bên kia” 
tức là giải thoát sinh tử, đối lại với “bờ bên này” là 
đời sống trôi lăn trong luân hồi. Vì công năng của 
sáu pháp vừa kể trên là có thể giúp ta tiến đến bờ 
giải thoát, nên chúng được gọi là sáu pháp “ba-la- 
mật”. 

Trong sáu pháp ba-la-mật ấy, bố thí được nhắc 
đến trước nhất, và điều đó có một số ý nghĩa nhất 
định. 


Trước hết, đây có thể xem là pháp tu khởi đầu 
mà hầu hết mọi người đều có khả năng thực hành, 
bởi ai cũng có thể tùy theo khả năng và điều kiện 
hiện có của mình để thực hành bố thí theo từng mức 
độ khác nhau. Tuy nhiên, nếu xét đến ý nghĩa sâu 
xa của pháp tu này thì không phải ai trong chúng ta 
cũng có thể nắm hiểu và thực hành được trọn vẹn. 
Vì thế, dưới đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sâu 
hơn về pháp bố thí. 


81 


to tà nitận 





Từ ngữ “bố th được dịch từ chữ “dãna” trong 
Phạn ngữ, thật ra có hàm nghĩa rộng hơn nhiều so 
với ý nghĩa thông thường vẫn được nhận hiểu. Trong 
tiếng Việt phổ thông hiện nay, chúng ta thường hiểu 
từ ngữ “bố th theo 2 nghĩa. Nghĩa tích cực chỉ hành 
vi phân phát của cải cho người nghèo một cách bất 
vụ lợi, xuất phát từ tình thương; nghĩa thứ hai chỉ 
việc đưa cho a1 vật gì với thái độ trịch thượng, chiếu 
cố, thiếu kính trọng. Tùy theo ngữ cảnh mà một 
trong hai nghĩa này được hiểu, nhưng cả hai nghĩa 
này đều không hoàn toàn đúng với ý nghĩa bố thí 
trong đạo Phật, vì chúng hàm nghĩa người cho đang 
ở một vị thế cao hơn người nhận. Tuy vậy, nghĩa thứ 
nhất có thể xem là nêu đúng một phần từ ngữ, tuy 
chưa đầy đủ; còn nghĩa thứ hai là một nghĩa phái 
sinh hoàn toàn không có trong ý nghĩa bố thí được 
hiểu theo đạo Phật. 


Từ điển Hán Việt của Đào Duy Anh giải thích bố 
thí là “đem của cải cho người”, đơn giản hơn nhưng 
có phần khách quan và mở rộng hơn 2 ý nghĩa vừa 
nói trên. Tuy nhiên, ý nghĩa này vẫn còn rất hẹp so 
với ý nghĩa thực sự của từ ngữ “bố thí” được dịch từ 
chữ “dãna” trong Phạn ngữ. 

Từ điển Phật Quang nói về bố thí (dãna) có đoạn 
giải thích: “tức dĩ từ bi tâm nhỉ thí phúc lợi dữ nhân 
chỉ nghĩa.” (BỊ vA á 3E => ứn 2&3ã#| #t+^> § — [Bố thí] 
tức là khởi tâm từ bi mà mang điều phúc lợi đến cho 
người khác.) 


Theo cách giải thích này, chúng ta thấy có mấy 


82 


Óom đường eœÑia sẻ 





điều khác biệt. Thứ nhất, ta thấy có thêm yếu tố 
“khỏi tâm từ bị” mà theo cách hiểu thông thường 
không đề cập đến. Đây là điều kiện trước tiên để 
một hành vi có thể được xem là thực hành bố thí. 
Thứ hai, ý nghĩa “nang điều phúc lợi đến cho người 
khác” là mỏ rộng hơn nhiều so với việc phân phát 
hay ban cho của cải, bởi những điều lợi lạc cho người 
khác không chỉ là vật chất, của cải mà còn có thể bao 
gồm rất nhiều giá trị khác nữa. Thứ ba, việc mang 
lại lợi lạc cho người khác không nhất thiết phải là 
sự ban cho, phân phát, mà đúng hơn đó là sự chia sẻ 
những gì ta đang có, ngay cả khi những thứ ấy vẫn 
còn rất hạn hẹp. 


Từ những giải thích của từ điển Phật Quang, 
tiếp tục tìm hiểu thêm trong Kinh điển, chúng ta 
thấy pháp tu bố thí còn được giảng giải với một số ý 
nghĩa sâu rộng hơn nữa. 


Trước hết, bố thí được phân chia thành 3 loại: tài 
thí (82), pháp thí (+2#) và vô úy thí (&-&+2#). 

Tài thí là ý nghĩa thông thường nhất của bố thí, 
chỉ việc chia sẻ những giá trị vật chất hiện có của 
mình với người khác, nhằm giúp họ giảm bớt sự khó 
khăn, thiếu thốn. Những giá trị vật chất ở đây có 
thể là cơm ăn, áo mặc, nhà ở... cho đến các vật dụng, 
phương tiện sinh hoạt hằng ngày. 

Pháp thí nghĩa là mang những tri thức, hiểu 
biết chân chánh và tốt đẹp của mình truyền đạt cho 
người khác, nhằm giúp họ có thể nhờ đó mà chuyển 
hóa đời sống trở nên tốt đẹp hơn, được nhiều lợi lạc 


83 


to tà nitận 





hơn. Pháp thí còn được chia thành hai phạm trù nhỏ 
hơn là thế gian pháp thí (+ R ›*k2#) và xuất thế pháp 
thí (th 3ˆ3k-26). 

Thế gian pháp thílà chia sẻ những tri thức có thể 
giúp người khác được lợi ích trong đời sống thế tục, 
bao gồm từ những kiến thức chuyên môn trong đời 
sống để giúp họ mưu sinh (như dạy học, dạy nghề... ) 
cho đến việc khuyến khích họ làm lành lánh dữ, nhờ 
đó được quả báo tốt đẹp về sau, như được tái sinh 
vào các cõi trời, người và hưởng nhiều phúc lạc... 

Xuất thế pháp thí là truyền đạt những ý nghĩa 
sâu xa trong Giáo pháp, có thể giúp người khác đi 
theo con đường tu tập hướng đến sự giải thoát hoàn 
toàn khỏi vòng sinh tử luân hồi, thành tựu quả Phật. 
Vì thế, những việc như giảng giải, sao chép, truyền 
bá Kinh điển đều thuộc về xuất thế pháp thí. 


Như vậy, khi chúng ta chia sẻ với người khác 
bất kỳ phạm trù tri thức nào có thể mang lại lợi lạc 
cho họ thì đều có thể xem là pháp thí. Tùy theo việc 
những hiểu biết được chia sẻ đó là có lợi trong đời 
sống thế tục hay có thể giúp người khác tiến lên trên 
đường tu tập mà ta phân biệt đó là thế gian pháp thí 
hay xuất thế pháp thí. 

Loại bố thí thứ ba thường ít được quan tâm đến 
là vô úy thí (#&&2#). Vô úy có nghĩa là không sợ hãi, 
vì thế nên vô úy thí có nghĩa là mang đến cho người 
khác sự an ổn, không sợ hãi. Khi ta che chở, trấn an 
một người đang sợ sệt, giúp người ấy lấy lại được sự 
bình tĩnh, không còn sợ sệt, thì đó chính là vô úy thí. 


84 


Óom đường eœÑia sẻ 





Trong một số trường hợp, người thực hành vô úy thí 
còn phải đẩy lùi hoặc phá trừ được những nguyên 
nhân đe dọa, gây sợ hãi cho người khác, mới có thể 
giúp họ thực sự được an ổn. Trong những trường hợp 
này, nếu nhìn thoáng qua sẽ thấy có vẻ như không 
có gì được đưa ra chia sẻ cả, nên ít người biết được 
rằng đây cũng là một loại bố thí. Tuy nhiên, xét theo 
ý nghĩa mang lại lợi lạc cho người khác thì vô úy thí 
là một hình thức bố thí rất quan trọng, bởi nó mang 
đến cho người khác sự bình an, vốn là điều lợi lạc 
còn hơn cả mọi giá trị vật chất. Hơn thế nữa, người 
thực hành vô úy thí phải có đủ dũng lực và trí tuệ, 
vì như thế mới có thể che chở người khác, giúp đỡ 
người khác vượt qua được sự sợ hãi và mang lại sự 
bình an cho họ. 


Trỏ lại với định nghĩa về bố thí được nêu trong 
từ điển Phật Quang, chúng ta thấy cả 3 loại bố thí 
nói trên (tài thí, pháp thí và vô úy thí) đều thỏa mãn 
ý nghĩa “mang điều phúc lợi đến cho người khác”. 
Tuy nhiên, vẫn còn một ý nghĩa khác là “khởi tâm 
từ bử chưa được nhắc đến, và như vậy có vẻ như là 
chưa trọn vẹn ý nghĩa “bố thí” như được dịch từ chữ 
“dana” trong Phạn ngữ. 


Về ý nghĩa này, ở một nơi khác cũng thuộc mục 
từ này, từ điển Phật Quang có đoạn phân biệt: “Bố 
thí nhược dĩ viễn ly tham tâm dữ kỳ khai ngộ vi mục 
đích, tắc xưng vi thanh tịnh thí; phản chi tắc xưng 
bất thanh tịnh thí.” (T3k3tvA‡¿ šÈÂÑ'<› #43 B18 3u 
Hứ)., 8l4i#3;/#2¿: ä>nÌ4ấ# X;ñ¡#2¿ - Nếu thực 


85 


to tà nitận 





hành bố thí mà xa lìa tâm tham lam, chỉ hướng đến 
mục đích giúp cho người khác được tỏ ngộ, thì gọi đó 
là thanh tịnh thí, ngược lại thì gọi là bất thanh tịnh 
thí.) 


Theo đây mà xét thì việc “xa lìa tâm tham lam” 
đó cũng tương đồng với ý nghĩa “khởi tâm từ bị” đã 
nói ở đoạn trước, bởi khi thực hành bố thí với tâm 
từ bi sinh khởi thì lúc đó chắc chắn không còn chỗ 
cho tâm tham lam chế ngự, cho dù đó là tham danh 
hay tham lợi. Ngược lại, nếu không khởi tâm từ bi 
mà thực hành bố thí, thì việc bố thí đó rất có thể sẽ 
rơi vào những dụng ý, mục đích khác, không chỉ đơn 
thuần là làm lợi lạc cho chúng sanh. Đó chính là 
trường hợp mà từ điển Phật Quang gọi là “bất thanh 
tịnh thí. 


Như vậy, đến đây chúng ta có thể tóm lại ý nghĩa 
chân thật và đầy đủ của việc thực hành bố thí theo 
đạo Phật là phải bao gồm hai yếu tố. Thứ nhất là 
phải xuất phát từ tâm từ bl, thương yêu mọi người, 
hay nói cách khác chính là tâm nguyện vị tha, hoàn 
toàn vì sự lợi lạc cho người khác. Thật ra, đây cũng 
chính là nền tảng phát tâm Bồ-đề mà ta đã có dịp đề 
cập trong phần trước. Thứ hai là phải thực sự mang 
lại lợi lạc cho người khác dưới một hình thức nào đó; 
có thể đó là lợi lạc về vật chất (tài th, có thể là lợi 
lạc về tri thức, chánh kiến (pháp thí) và cũng có thể 
là sự an ổn tỉnh thần, không sợ sệt (vô úy thí). 


Trong trường hợp thiếu đi yếu tố thứ nhất thì 
hành vi bố thí dù có làm lợi lạc cho người khác nhưng 


86 


Óom đường eœÑia sẻ 





vẫn chưa thực sự trọn vẹn và được xem là bất thanh 
tịnh thí. Nếu có thể thực hành bố thí với đây đủ hai 
yếu tố trên thì đó chính là thanh tịnh thí, cũng chính 
là Bố thí ba-la-mật trong ý nghĩa đầy đủ nhất. Cho 
dù sự lợi lạc mà chúng ta thực sự mang lại cho người 
khác có nhiều mức độ khác nhau, có khi chỉ là một 
bữa ăn, một chút hiểu biết đúng đắn về sự việc, hoặc 
một chút bình an trong tâm hồn, nhưng chỉ cần hội 
đủ cả hai yếu tố nêu trên thì có thể xem như ta đã 
thực hành được hạnh bố thí theo đúng ý nghĩa chân 
thật của nó. 


Qua những ý nghĩa về mặt lý thuyết như đã 
nêu trên, chúng ta có thể vận dụng vào cuộc sống 
hằng ngày để thấy rằng việc thực hành bố thí thật 
ra không phải là quá khó khăn như nhiều người 
thường lầm tưởng. Với những gì đã tìm hiểu, ta có 
thể thấy rằng việc thực hành bố thí thật ra chính là 
sự chân thành chia sẻ với mọi người những gì có thể 
được trong điều kiện của bản thân ta, và chỉ nhằm 
một mục đích duy nhất là mang đến sự lợi lạc cho 
người được chia sẻ. Khi chọn cách sống sẵn lòng chia 
sẻ mọi thứ với người khác, đó chính là ta đang thực 
hành bố thí. 


87 


- 2 ~ 2 
Chia sẽ những gì: 


ất có thể bạn sẽ phân vân khi nghĩ đến 
việc chia sẻ với mọi người: liệu bản 
thân tôi có gì để chia sẻ? Bạn có thể thấy mình vẫn 
còn đang quá khó khăn về tài chánh, vậy làm sao 
có thể chia sẻ với người khác? Bạn có thể thấy bản 
thân mình vẫn không ngừng phải đối phó với biết 
bao điều bất ổn, bế tắc trong cuộc sống và chưa thực 
sự đủ sức để vượt qua, làm sao có khả năng chỉ dẫn 
hoặc chia sẻ tri thức với người khác? Bạn cũng có thể 
thấy bản thân mình thường xuyên phải đối mặt với 
nhiều nỗi lo toan, đe dọa từ cuộc sống vốn đầy bất 
trắc, và không nghĩ rằng mình có đủ điều kiện để 
che chở hay cứu giúp người khác thoát khỏi nỗi sợ 
hãi của họ... Nói chung, bạn thấy mình có lẽ chưa đủ 
điều kiện để chia sẻ trong lúc này, nên dù rất muốn 
làm điều đó, bạn vẫn thường nghĩ rằng phải đợi đến 
một lúc nào đó khi mọi điều kiện trở nên dễ dàng 
HH2 
Liệu những suy nghĩ như thế có đúng không? 
Chắc chắn là không! Sự thật là, nếu bạn vẫn giữ 
nguyên những suy nghĩ như thế, sẽ không bao giờ 
có “một lúc nào đó” để bạn thực sự chia sẻ với người 
khác. Trong khi đó, những ranh giới của sự hẹp hòi 
sẽ từng ngày khép chặt hơn quanh bạn, và bạn sẽ 
không bao giờ có thể cảm nhận được những niềm 
vui thực sự trong đời sống. Khuynh hướng “bất toại 


88 


Óom đường eœÑia sẻ 





nguyện” sẽ không ngừng chi phối, hành hạ bạn, chỉ 
đơn giản vì bạn chưa bao giờ tự thấy mình có đủ 
những thứ mình cần. 


& 


Và khái niệm “đủ” thì luôn mang một ý nghĩa 
hết sức mơ hồ, tương đối. Bạn có thể tự thấy mình đã 
có đủ trong mọi hoàn cảnh, nhưng bạn cũng có thể 
không bao giờ thấy đủ cho dù đã có được rất nhiều. 
Trong thực tế, cảm giác biết đủ không phụ thuộc 
hoàn toàn vào những gì bạn có được, mà phụ thuộc 
nhiều hơn vào nhận thức của bạn về cuộc sống. Có 
lần, tôi bắt gặp một bức ảnh đầy ý nghĩa được một 
bạn trẻ chia sẻ trên trang Facebook: Một bà lão hành 
khất đã trích từ số tiền nhỏ nhoi xin được để đóng 
góp vào một thùng quyên góp từ thiện. 

Tôi nghĩ, hình ảnh này đã quá đủ để nói lên tất 
cả những ý nghĩa về sự biết đủ. Nếu suy ngẫm từ 
đây, bạn sẽ thấy chúng ta luôn đầy đủ và thậm chí 
là may mắn biết bao. Vì thế, chỉ cần thay đổi nhận 
thức về cuộc sống thì bạn luôn có thể chia sẻ trong 
cuộc sống. Sự thật là khi chúng ta sẵn lòng chia sẻ 
cùng người khác, ta sẽ cảm thấy bản thân mình đầy 
đủ, chứ không phải đợi khi ta cảm thấy đầy đủ rồi 
mới khởi lên ý muốn chia sẻ. Trong số nhiều tấn gạo 
chuyển về miền Trung để cứu trợ sau những cơn bão 
lụt tàn phá, phần lớn đã được tự nguyện đóng góp 
từ rất nhiều người lao động đang vất vả từng ngày 
kiếm sống chứ không chỉ từ những gia đình thuộc 
tầng lớp trung lưu hay giàu có. 


Hơn thế nữa, khi bạn sẵn lòng chia sẻ, bạn sẽ 


89 


to tà tận 





nghĩ ra được phương pháp tốt nhất để thực hiện việc 
chia sẻ. Trong truyện ngắn “Vị ngọt của chè”,! ngay 
cả những em học sinh tiểu học cũng có thể làm chúng 
ta ngạc nhiên vì sự chững chạc và thông minh khi 
nghĩ ra phương thức giúp đỡ người khác một cách 
hoàn hảo không kém gì người lớn. Hơn thế nữa, có 
một điều gần như đã trở thành quy luật tự nhiên là, 
giải pháp chia sẻ luôn xuất hiện và chỉ xuất hiện sau 
khi chúng ta thật lòng khởi tâm chia sẻ. 

Khi nhìn lại những gì xảy ra quanh ta với nhận 
thức này, bạn sẽ thấy có rất nhiều điều tương tự vẫn 
luôn diễn ra trong cuộc sống, nhưng chỉ vì không 
lưu tâm đến nên ta thường bỏ qua không nhận biết. 
Một khi bạn thực sự chọn cách sống chia sẻ với mọi 
người, bạn sẽ dễ dàng nhận ra vô số những cơ hội 
chia sẻ quanh mình. Việc mang lại niềm vui và lợi 
lạc cho người khác thật ra dễ hơn nhiều so với bạn 
vẫn tưởng, và điều đó cũng mang lại cho bạn nhiều 
niềm vui mà có thể trước đây bạn vẫn chưa bao giờ 
hình dung một cách trọn vẹn. 


Khi chúng ta giảm bớt sự quan tâm đến bản thân 
mình và lưu tâm nhiều hơn đến những nhu cầu, mong 
muốn của người khác, ta sẽ tự nhiên thay đổi những 
cung cách ứng xử thông thường. Điều quan trọng ở 
đây không phải là bạn giúp ích được nhiều hay ít cho 
người khác, mà chính là ở sự thay đổi khuynh hướng 
ứng xử vốn có từ lâu nay. Từ một khuynh hướng vị 


1 Vị ngọt của chè, truyện ngắn của Nguyên Minh, 1997. Xem Phụ 
lục 1 ở cuối sách. 


90 


Óom đường eœÑia sẻ 





kỷ, luôn quan tâm đến những gì có lợi cho chính bản 
thân mình, bạn sẽ thay đổi sang một khuynh hướng 
vị tha, chú trọng nhiều hơn đến những lợi lạc cho 
người khác. Và chính khuynh hướng vị tha là yếu tố 
quan trọng nhất sẽ làm thay đổi cuộc đời bạn, bởi nó 
sẽ làm cho tâm hồn bạn rộng mở hơn thay vì là ngày 
càng khép chặt. Một tâm hồn rộng mở là điều kiện tối 
cần thiết để cảm nhận mọi niềm vui đến từ cuộc sống, 
trong khi một tâm hồn khép kín luôn ươm mầm cho 
vô số những bất hạnh và khổ đau. 


Tâm hồn rộng mở cũng chính là điều kiện để bạn 
nhận biết những nhu cầu của người khác. Với một 
tâm hồn khép kín, hẹp hòi, bạn thường sẽ phân vân 
rất nhiều về việc ai là người xứng đáng nhận sự chia 
sẻ của bạn, hoặc liệu bạn có nên hay không nên chia 
sẻ với ai đó... Sự phân vân này ngăn cản bạn chia 
sẻ với người khác vì luôn thấy họ không ở vào hoàn 
cảnh thực sự cần thiết, hoặc không có nhu cầu được 
chia sẻ... Bạn cảm thấy có sự bất công nếu phải chia 
sẻ những gì mình có với một ai đó mà theo bạn là 
không quá khó khăn, thiếu thốn... 


Những rào cản này được sinh ra từ một tâm hồn 
khép chặt, nhưng rồi chính bản thân chúng lại có 
tác dụng làm khép chặt hơn nữa tâm hồn của bạn. 
Vì vậy, đây quả thật là một vòng xoáy luẩn quần rất 
khó vượt thoát ra. 


Nhưng ngay khi bạn khởi lên ý nguyện vị tha 
thì những tia sáng đầu tiên sẽ bắt đầu soi chiếu vào 
bóng tối của một tâm hồn khép kín. Những cánh cửa 


91 


to tà nitận 





sẽ dần được mở ra và ngày càng rộng mở hơn khi 
nhận thức của bạn dần thay đổi. Khi khuynh hướng 
vị tha dần dần thay cho khuynh hướng vị kỷ, bạn 
sẽ bắt đầu tiếp cận người khác với một cách nhìn 
hoàn toàn mới. Tâm hồn rộng mở giúp bạn đón nhận 
mọi nguồn thông tin từ thế giới bên ngoài một cách 
khách quan, đúng thật và không định kiến. Nhờ đó, 
bạn sẽ nhận ra một sự thật là bất cứ ai trong chúng 
ta cũng đều đang có những nhu cầu nhất định; hay 
nói khác đi là mỗi người quanh ta đều đang cần được 
ta chia sẻ một điều gì đó, có thể giúp họ được lợi lạc, 
tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Nhận biết được nhu cầu 
của người khác chính là bước khởi đầu của một sự 
chia sẻ đúng nghĩa, và chỉ có một tâm hồn rộng mở 
mới có thể giúp ta làm được điều đó. 

Trong thực tế, tất cả chúng ta đều có nhu cầu chia 
sẻ và được chia sẻ, và thực ra thì cuộc sống này sẽ vô 
cùng tẻ nhạt, âm đạm nếu không có sự sẻ chia cùng 
nhau giữa những con người. Tuy vậy, không phải ai 
trong chúng ta cũng đã và đang chọn nếp sống biết 
chia sẻ, và đó quả thật là một điều đáng buồn. Vì thế, 
ngay khi bạn quyết định chọn một cuộc sống chia sẻ 
với mọi người, đó sẽ là điều quan trọng nhất trong 
cuộc đời của bạn: bạn đang thay đổi để trở thành một 
người hạnh phúc hơn! 


Chia sẻ tài vật 
Các giá trị vật chất luôn nối bật lên trong cuộc 


sống của mỗi chúng ta. Khi tiếp xúc với một con 


92 


Óøom đường eœÑia sẻ 





người, điều ta dễ dàng nhìn thấy trước nhất là hình 
thức bên ngoài của người ấy, và điều đó thường cho 
thấy phần nào những giá trị vật chất mà họ đang sở 
hữu. Khi ta thật lòng muốn chia sẻ với người khác, 
vật chất cũng chính là những giá trị mà ta có thể 
dễ dàng chia sẻ nhất. Có thể lâu nay bạn vẫn quen 
nghĩ đến điều này qua các hình thức như ủng hộ 
những chương trình quyên góp từ thiện, vận động 
xây dựng các công trình công cộng, hay chí ít cũng là 
đóng góp cho các tổ chức thiện nguyện... Những điều 
đó là hoàn toàn đúng nhưng chưa đủ, vì thật ra thì 
sự chia sẻ vật chất còn có thể và cần thiết phải được 
thực hiện trong một phạm vi rộng lớn hơn, phổ quát 
hơn. Bạn có thể thực hành nếp sống chia sẻ với tất cả 
mọi người mà bạn có cơ hội tiếp xúc, chứ không chỉ là 
với những người đang gặp bất hạnh, khó khăn... Tất 
nhiên, những đối tượng gần gũi trước tiên và thiết 
thực nhất sẽ là những người thân quanh ta như gia 
đình, bạn bè, cộng đồng thôn xóm... 


Lần đầu tiên nghĩ đến điều này, có thể bạn sẽ 
thấy hơi xa lạ. Chẳng phải chỉ những người đang 
khốn khó mới cần đến sự chia sẻ tài vật hay sao? 
Chẳng phải chỉ những người đang gặp bất hạnh, 
tai họa mới cần đến sự quan tâm giúp đố của người 
khác hay sao? Những điều đó hẳn đã là lẽ tất nhiên. 
Nhưng đối tượng của sự chia sẻ không chỉ giới hạn 
trong số đó, mà thật ra còn là tất cả mọi người. Và 
chỉ khi bạn có khả năng hướng sự chia sẻ của mình 
đến với tất cả mọi người thì tâm hồn bạn mới thực 
sự rộng mở. 


93 


to tà nitận 





Trong bất kỳ mối quan hệ tiếp xúc nào, khi bạn 
biết lưu tâm đến mọi người quanh mình, bạn sẽ 
nhận ra vô số những cơ hội cần đến sự chia sẻ. Có 
những điều có thể là vô cùng nhỏ nhặt, nhưng khi có 
sự quan tâm thực hành, bạn sẽ nhận ra những giá 
trị mà chúng mang lại là không nhỏ. 


Hãy bắt đầu từ một bữa ăn chẳng hạn. Thay vì 
ngồi vào bàn ăn và nhanh chóng thỏa mãn nhu cầu 
của dạ dày rồi đứng dậy, bạn hãy thử dành một chút 
thời gian để quan tâm đến những người khác trong 
cùng mâm ăn. Khi ấy, có thể bạn sẽ nhận ra có một số 
món ăn thích hợp với người này nhưng không thích 
hợp với người khác, chẳng hạn như người già cần 
thức ăn mềm, trẻ con cần những thức ăn nhiều dinh 
dưỡng, một a1 đó không ăn được các món cay, trong 
khi một người khác dường như rất thích các món béo 
v.v... Với sự quan tâm nhận biết đó, bạn có thể thực 
hiện chia sẻ theo cách rất đơn giản và dễ dàng, như 
nhường các món ăn thích hợp cho người khác, gắp 
thức ăn cho trẻ con và không dành quá nhiều các 
món ăn ngon cho phần mình... Bạn sẽ thấy một bữa 
ăn trôi qua theo cách đó không chỉ là một bữa ăn, mà 
sẽ trở thành một cơ hội để mọi người chia sẻ, quan 
tâm đến nhau. Điều nhỏ nhặt này có thể vẫn luôn 
được duy trì ở một số gia đình, nhưng đồng thời cũng 
đã bị lãng quên ở nhiều gia đình khác. Với sự quan 
tâm chia sẻ, chắc chắn bạn sẽ mang lại một không 
khí ấm áp, đầy tình cảm thắm thiết cho những bữa 
ăn trong gia đình hay ngay cả ở các phòng ăn tập 
thể, thay vì chỉ đơn giản là để nhét cho đầy dạ dày. 


94 


Óom đường eœÑia sẻ 





Sự chia sẻ, nhường nhịn cũng có thể dễ dàng 
được thực hành ở nơi làm việc, khi bạn có sự quan 
tâm đến những đồng nghiệp của mình. Mỗi người 
đều có một nhu cầu nào đó, nhưng bạn sẽ không thể 
nhận ra khi thiếu sự quan tâm. Khi quan tâm và 
nhận biết được nhu cầu của người khác, có thể chỉ 
một vài cử chỉ nhỏ nhặt đáp ứng đúng các nhu cầu 
đó cũng có thể làm thay đổi cách nghĩ, cách nhìn của 
mọi người về nhau, và điều đó chắc chắn sẽ làm cho 
môi trường sống chung trở nên ấm áp, tốt đẹp hơn 
nhiều. 

Cách ứng xử như trên cũng đúng trong mọi quan 
hệ xã hội. Khi bạn biết quan tâm và nhường nhịn, 
chia sẻ với người khác, những mối quan hệ xã hội 
sẽ không còn là đối đầu nữa mà trở thành những cơ 
hội tốt đẹp để bạn hiểu thêm về người khác, vun đắp 
thêm những tình cảm tốt đẹp vốn có hoặc xây dựng 
những quan hệ tình cảm mới. 


Trở ngại lớn nhất của sự chia sẻ vẫn là lòng vị kỷ. 
Điều này xuất hiện ở mọi phạm trù của sự chia sẻ, 
nhưng mạnh mẽ và thường gặp nhất vẫn là khi bạn 
khởi tâm chia sẻ vật chất với người khác. Khi thực 
hiện các hành vi chia sẻ, bạn rất thường có khuynh 
hướng sẽ tự nêu lên câu hỏi: Bản thân tôi rồi sẽ được 
gì? 

Việc trả lời câu hỏi này đưa chúng ta trở lại với 
sự phân biệt giữa hai khuynh hướng vị kỷ và vị tha 
như đã bàn ở phần trước. Sự thật là, khi chọn nếp 
sống chia sẻ vị tha, bạn sẽ được rất nhiều, mà cái 


95 


to tà tận 





được lớn nhất chính là một tâm hồn rộng mở, một 
cách nhìn hoàn toàn thay đổi về cuộc sống, và vô số 
những niềm vui sẽ tràn vào tâm hồn rộng mở của 
bạn để biến cuộc đời thành một chuỗi nối dài của 
những niềm vul. 

Các giá trị vật chất là rất khó chia sẻ khi tâm 
hồn bạn khép kín bởi khuynh hướng vị kỷ. Tục ngữ 
dân gian có câu: “Đồng tiền gắn liền khúc ruột.” Đó 
là một quan niệm rất thông thường. Những người 
chưa nhận hiểu được ý nghĩa sâu xa của đời sống 
luôn nghĩ về tiền bạc vật chất như là kết quả của sự 
lao động khó nhọc, của những vất vả bon chen, nên 
không thể dễ dàng buông ra chia sẻ cho người khác. 
Khi bị thôi thúc bởi những giá trị luân lý, đạo đức 
hay dư luận xã hội và phải bất đắc dĩ chia sẻ tiền bạc 
với người khác, họ luôn đặt ra vô số những câu hỏi, 
luôn hoài nghỉ về kết quả việc chia sẻ của mình... 
Những người làm công việc vận động quyên góp từ 
thiện thường bộc bạch tâm sự rằng, họ phải gánh chịu 
rất nhiều sự nghi ngờ từ những người mà họ đến vận 
động. Người ta luôn có khuynh hướng ngờ vực thiện 
chí của họ, sợ rằng phía sau chiêu bài quyên góp từ 
thiện rất có thể là những mục tiêu ám muội, vụ lợi cá 
nhân... Chúng ta không thể phủ nhận một thực tế là 
những điều tổi tệ như thế cũng đã từng xảy ra không 
ít lần, khi những kẻ xấu mượn danh nghĩa việc làm cao 
quý vì người khác để rồi cuối cùng chỉ nhằm mục đích 
trục lợi cho bản thân. Tuy nhiên, nếu vì lý do đó mà 
ta đánh mất hoàn toàn niềm tin vào những con người 
chân thật, những tâm hồn cao quý, thì quả thật sự mất 


96 


Óom đường eœÑia sẻ 





mát lớn nhất đang nằm về phía bản thân ta chứ không 
phải là người khác. 

Chúng ta cần biết tỉnh táo và sáng suốt trước khi 
đặt niềm tin vào người khác, không thể mù quáng và 
nhẹ dạ cả tin để dễ dàng trở thành miếng mổi ngon 
cho những kẻ tham lam và xấu xa lợi dụng. Nhưng 
đồng thời ta cũng phải biết rộng mở tâm hồn để cảm 
nhận được những nhịp đập từ trái tim cuộc sống, để 
có thể rung động đúng lúc trước những mảnh đời 
khó khăn cần chia sẻ, và để nhận biết rằng dù sao đi 
nữa thì trong cuộc sống này vẫn có rất nhiều những 
tâm hồn cao quý luôn tỏa sáng chứ không chỉ toàn 
là những mảng tối xấu xa, những con người ích kỷ. 


Và như đã nói, thật ra thì sự chia sẻ tài vật còn có 
thể được thực hiện đúng nghĩa mà không cần thiết 
phải là sự đóng góp những khoản tiền lớn cho mục 
đích từ thiện. Tất nhiên, thỉnh thoảng bạn có thể 
làm điều đó, nhưng rất ít người trong chúng ta có đủ 
khả năng để làm như vậy thường xuyên. Thế nhưng, 
với mọi giao tiếp trong đời sống, bạn đều có thể thực 
hành sự chia sẻ. Một người bán gạo cân nhiều hơn 
khi bán cho một người nghèo đông con trong xóm; 
anh thợ cắt tóc chỉ lấy phân nửa tiền công với khách 
hàng là một cụ già; cô bán rau tặng không mấy bó 
rau khi người mua là một cháu thiếu niên nghèo phải 
đi chợ vì mẹ ốm nặng... Những hành vi như thế có 
thể là nhỏ nhặt, nhưng niềm vui chúng mang lại là 
không nhỏ, cho cả người chia sẻ và người nhận chia 
sẻ. Cho dù công việc của bạn là gì, bạn vẫn luôn có 


97 


to tà tận 





thể chia sẻ khi biết quan tâm đến những đối tượng 
mà bạn đang phục vụ mỗi ngày. Và chắc chắn bạn sẽ 
nhận ra ngay những cơ hội cũng như phương thức để 
chia sẻ trong hoàn cảnh cụ thể của mình. 


Điều kỳ diệu rồi sẽ xảy ra khi bạn chọn nếp sống 
chia sẻ. Tiền bạc sẽ không “đội nón ra đi” mãi mãi 
như nhiều người vẫn tưởng. Ngược lại, bạn sẽ thấy 
công việc cũng như thu nhập của mình ngày càng 
được cải thiện hơn. Bạn không biết vì sao ư? Khi 
bạn quan tâm đến khách hàng và không chỉ giao 
tiếp đơn thuần trong quan hệ mua bán, phục vụ, 
mọi khách hàng đều sẽ nhanh chóng cảm nhận được 
điều đó. Những hành vi, cử chỉ sẵn lòng chia sẻ của 
bạn, dù nhỏ nhặt, đều sẽ được ghi nhận. Kết quả 
là bạn ngày càng có đông khách hàng hơn, quan hệ 
ngày càng dễ dàng thuận lợi hơn. Và hệ quả tất yếu 
là thu nhập của bạn sẽ tốt hơn. 


Ngày nay, các siêu thị lớn thường xuyên mở các 
lớp đào tạo để nhân viên của họ luôn biết cách quan 
tâm thật tỉnh tế đến khách hàng. Mục đích của họ là 
để việc kinh doanh được tốt hơn, nhưng trong cách 
làm họ đã bắt đầu nhận ra được nguyên lý quan 
trọng của sự quan tâm chia sẻ. Một cô bán hàng vừa 
giao gói hàng cho bạn xong, trìu mến sửa giúp chiếc 
nón của đứa con bạn đang đội lệch, chắc chắn sẽ là 
một lý do thuyết phục để lần mua hàng sau bạn vui 
vẻ quay lại đúng cửa hàng đó. Quan hệ mua bán đơn 
thuần sẽ bị phá võ để đưa mọi người đến gần nhau 
hơn khi mỗi người đều biết quan tâm chia sẻ cùng 


98 


on đường eœÑia sẻ 





người khác. Vì thế, tôi không muốn khuyên bạn sống 
chia sẻ như một phương thức để phát triển công việc 
kinh doanh hay dịch vụ, nhưng sự thật thì đó sẽ là 
một trong những kết quả có được từ nếp sống biết 
chia sẻ chân thành. Và thật ra thì bạn còn nhận 
được nhiều hơn thế nữa. 


Hạn chế việc chỉ tiêu hoặc sử dụng tài nguyên 
quá mức cần thiết cũng là một cách để chia sẻ với 
cộng đồng. Giới truyền thông ngày nay liên tục 
quảng bá về việc tiết kiệm điện như một giải pháp 
thiết thực để bảo vệ môi trường, nhưng chúng ta rất 
buồn khi phải thừa nhận là còn rất nhiều người chưa 
hề quan tâm đến điều này. Việc sử dụng nước sạch 
cũng tương tự. Nhiều người không cho rằng cần phải 
tiết kiệm nguồn nước sạch tự nhiên. Điều đơn giản 
chỉ là vì những người ấy không thấy có khó khăn gì 
nhiều trong việc thanh toán hóa đơn tiền điện hay 
tiền nước. Nhưng thật ra vấn đề không nằm ở chỗ 
chúng ta có khả năng thanh toán hay không, mà là 
ở chỗ ta đang hoang phí những nguồn tài nguyên 
có giới hạn của toàn nhân loại, lẽ ra có thể dành để 
phụng sự cho nhiều người một cách lâu dài hơn. 


Chúng ta thường có thói quen xem tất cả những 
gì do mình làm ra hoặc mua sắm được là của riêng 
ta, và ta có quyền sử dụng theo bất cứ cách nào tùy 
ý. Thực phẩm đã được mua và trả tiền xong, ta có 
quyền vất bỏ phần thừa thải sau khi ăn. Hóa đơn 
tiền nước luôn được trả đủ, ta có quyền sử dụng 
không hạn chế, dù có tăng thêm năm hoặc mười mét 


99 


to tà nitận 





khối cũng chẳng là bao, không cần suy nghĩ. Tiền 
điện cũng sẽ không đáng là bao, ta thừa sức trả đủ, 
không cần thiết phải quan tâm đến việc tắt mở quá 
nhiều lần, cứ để đèn sáng liên tục khắp trong nhà 
ngoài sân, như vậy vẫn thoải mái hơn... 


Cách suy nghĩ như vậy là không đúng, vì nếu tất 
cả mọi người trên hành tinh này đều quan niệm như 
thế và thẳng tay hoang phí mọi nguồn tài nguyên, 
thì chắc chắn là không bao lâu tai họa sẽ đến với 
toàn nhân loại. Không khí là tài nguyên có giới hạn 
và đang bị con người làm cho ô nhiễm ngày càng 
nghiêm trọng. Nước sạch là tài nguyên có giới hạn 
và đang bị con người hoang phí khắp mọi nơi, cho 
dù một tương lai khan hiếm là không khó để nhận 
biết. Để tạo ra dòng điện, người ta đã tiêu tốn rất 
nhiều tài nguyên thiên nhiên. Tắt bớt một bóng điện 
khi không cần đến, sử dụng vừa đủ lượng nước cho 
nhu cầu thực sự của bạn, tính toán lượng thức ăn 
sao cho hạn chế sự thừa mứa... Tất cả những điều 
đó sẽ không làm cho cuộc sống của bạn khốn khổ 
hơn chút nào, nhưng nếu hàng tỷ người trên hành 
tỉnh này đều ý thức được như vậy, chúng ta sẽ tránh 
được những thảm họa sắp tới cho nhân loại vì sự cạn 
kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Chúng ta sẽ 
không phải ân hận vì đã để lại một di sản quá tôi tệ 
cho các thế hệ mai sau.! 


1 Xem Phụ lục 2: Cuộc sống năm 2070 - trích Lá thư; “Life in the 
year 2070” của Cựu Tổng thống Ấn Độ, Tiến sĩ A. P. J. Abdul 
Kalam. 


100 


Óom đường eœÑia sẻ 





Khi ta hiểu được rằng trái đất là ngôi nhà chung 
và cộng đồng nhân loại luôn phải cùng nhau chia 
sẻ những gì hiện có trong ngôi nhà đó, chúng ta sẽ 
thấy rằng mọi sự hoang phí, tàn phá đều là đáng chê 
trách. Khi chúng ta chi tiêu hay sử dụng vượt quá 
nhu cầu cần thiết của bản thân, đó là ta đang xâm 
phạm đến quyền lợi chính đáng của những người 
khác. Khi mọi thứ trong môi trường chung này là có 
giới hạn, thì bất kỳ sự lạm dụng nào cũng đều đang 
góp phần làm cạn kiệt nhanh chóng hơn nguồn tài 
nguyên giới hạn đó. 


Và trong mỗi cộng đồng xã hội, mỗi thôn xóm 
hay gia đình cũng vậy. Khi ta biết khéo léo sử dụng 
thật vừa đủ những gì cần thiết cho cuộc sống, không 
lạm dụng, không hoang phí, đó là ta đang góp phần 
giúp cho những người thân quanh ta có được một 
cuộc sống dễ dàng hơn, tốt đẹp hơn. Và như vậy cũng 
chính là một nếp sống chia sẻ, chính là sự thực hành 
bố thí. 

Tuy nhiên, nếu bạn vẫn nghĩ rằng cần phải có 
những sự đóng góp lớn lao hơn, cụ thể hơn, như giúp 
đỡ người nghèo khó, bệnh tật; ủng hộ các quỹ từ thiện, 
các chương trình phát triển cộng đồng... bằng những 
số tiền đáng kể mới có thể xem là thực hành bố thí, 
thì điều đó thật ra cũng không quá khó khăn như 
bạn tưởng. Bạn vẫn có thể làm được những chuyện 
“lớn lao” đó với thu nhập thường xuyên khiêm tốn 
của mình. Bạn thấy khó khăn ư? Tất nhiên, tôi sẽ 
không khuyên bạn trích ra một lúc nửa tháng lương 


101 


to tà nitận 





hoặc nhiều hơn nữa để làm từ thiện. Điều đó sẽ 
không mang niềm vui đến cho gia đình bạn, mà e là 
ngược lại. Tuy nhiên, bí quyết ở đây là bạn có thể đơn 
giản thực hiện mục tiêu bố thí mỗi ngày với một số 
tiền rất nhỏ. Chỉ cần tương đương với một chút tiền 
bạn vẫn cho con bạn ăn quà vặt mỗi ngày chẳng hạn, 
nhưng tất cả sẽ được đều đặn cho vào một con heo 
đất dành riêng cho mục đích bố thí. Trong vòng một, 
hai hoặc thậm chí là nhiều tháng sau, vào một dịp 
nào đó thuận tiện cần đến, bạn sẽ sẵn có một khoản 
tiền thực sự khá lớn để thực hành bố thí mà không 
hề ảnh hưởng gì nhiều đến kinh tế gia đình. 


Thật ra, không phải tôi đã nghĩ ra điều này. Tôi 
chỉ biết được qua thực tiễn từ người bạn là một doanh 
nhân rất thành đạt. Nhưng anh ấy cũng không tự 
làm việc này, anh đã khuyến khích hai đứa con mình 
làm như thế. Bên ngoài con heo đất mà anh nhờ tôi 
chuyển đến cho một chùa nuôi trẻ mồ côi, tôi thấy 
ghi rõ dòng chữ: phóng sinh và bố thí. Vì thế, tôi 
đã thật sự ngạc nhiên khi thấy hai cháu nhỏ đã có 
thể làm được một việc không nhỏ chút nào, nhờ vào 
phương pháp “tích lũy” này. Tôi tin là mỗi chúng ta 
đều có thể làm được như thế, nếu muốn. 

Nhưng như đã nói trên, nếu bạn có thể rộng lòng 
chia sẻ mỗi ngày với tất cả những con người mà bạn 
tiếp xúc, thì chuyện “nuôi heo đất” như thế có thể là 
không còn cần thiết nữa. 

Bạn cũng có thể mang những vật dụng mình không 
cần đến nữa để chia sẻ cho người khác, đó cũng là bố 


102 


Óom đường eœÑia sẻ 





thí. Nếu gia đình bạn đã ở yên trong một ngôi nhà từ 
khoảng ba năm hay lâu hơn, tôi tin là chỉ cần dành ra 
một chút thời gian để xem kỹ lại, bạn sẽ thấy có rất 
nhiều thứ mà thật ra hiện nay bạn không dùng đến 
nữa, hoặc thậm chí là không thể sử dụng, nhưng chúng 
vẫn nghiễm nhiên chiếm chỗ trong nhà bạn. Đó có thể 
là những dụng cụ không cần dùng đến, những quần áo 
không còn mặc được vì quá chật, hoặc chỉ đơn giản là 
những món đồ đã được thay mới bằng loại tốt hơn, tiện 
dụng hơn... Mặc dù vậy, những thứ “vô dụng” đối với 
bạn lại rất hữu ích với nhiều người khác, khi họ đang 
có nhu cầu sử dụng chúng. Chỉ cần có sự quan tâm 
đúng mức, bạn sẽ có thể nhận ra được những ai đang 
cần đến các món đồ cũ của mình. Khi cho đi những thứ 
ấy, bạn thực sự không mất gì cả, thậm chí còn giúp cho 
căn nhà của bạn được gọn gàng ngăn nắp hơn. Thế 
nhưng, bằng cách đó bạn đã mang lại lợi lạc cho người 
khác, và như thế chính là bố thí. 

Lòng tham lam ích kỷ rất nhiều khi khiến chúng 
ta hành xử hết sức vô lý. Chẳng hạn, với những thứ 
đã trở thành phế thải trong nhà như giấy báo cũ, 
vỏ chai, hộp nhựa v.v... thay vì phải tự mình mang 
đến hố rác để vất bỏ, thì khi có người đến tận nhà 
thu gom mang đi giúp ta, ta lại bắt họ phải trả tiền, 
cho dù chỉ là một khoản tiền không đáng vào đâu! 
Những người phải làm công việc vất vả đi mua gom 
phế liệu thường chẳng mấy ai khá giả, chúng ta nên 
cảm thông với hoàn cảnh của họ. Khi tôi bảo một 
người mua ve chai rằng bà ta không phải trả tiền và 
tôi phải cảm ơn bà, bà đã tròn mắt ngạc nhiên nhìn 


105 


to tà nitận 





tôi vì nhiều người khác không làm như vậy. Thậm 
chí có những người còn kì kèo để bán được với một 
giá cao hơn! Những người ấy có thể bỏ ra hàng triệu 
đồng cúng chùa hoặc làm từ thiện để được ghi rõ họ 
tên, nhưng chỉ vì không hiểu đúng nghĩa hai chữ bố 
thí nên họ đã bỏ lỡ đi những cơ hội tốt đẹp để thực 
hành pháp tu này. 


Dâng cúng cho các vị tu sĩ hoặc cúng tiền cho các 
tự viện, chùa chiền cũng là bố thí, nhưng đó là một 
hình thức bố thí đặc biệt, và do sự cung kính nên ta 
không gọi đó là bố thí, mà là cúng dường. Xét về ý 
nghĩa thì việc cúng dường mang lại lợi lạc cho người 
khác trên hai phương diện. Về mặt trực tiếp, nó tạo 
điều kiện cho các vị tu sĩ có thể duy trì sự tu tập 
theo Chánh pháp. Chính nhờ có sự cúng dường của 
thập phương tín thí mà quý vị tu sĩ mới có được điều 
kiện ăn ở thật an ổn, thuận tiện cho con đường tu 
tập. Về mặt gián tiếp, việc cúng dường mang lại lợi 
lạc cho rất nhiều người, vì nó giúp vào việc xây dựng 
tự viện, chùa chiền để mọi người có nơi lễ bái; giúp 
các vị tu sĩ có điều kiện tu tập và qua đó thực hiện 
được công việc giáo hóa, dắt dẫn nhiều người đi theo 
Chánh pháp. Do đó, có thể nói rằng việc cúng dường 
mang cả hai ý nghĩa tài thí và pháp thí. 

Tuy nhiên, việc cúng dường có thực sự mang ý 
nghĩa pháp thí hay không cũng còn tùy thuộc vào 
sự phát tâm của người cúng dường. Về ý nghĩa tài 
thí thì quả thật đã quá rõ ràng, bởi chỉ cần chia sẻ 
với người khác một chén cơm, đó cũng đã là tài thí, 


104 


Óom đường eœÑia sẻ 





huống ch là dâng cúng cho chùa chiền, tự viện... 
Nhưng về ý nghĩa pháp thí thì còn phải xét theo sự 
nhận hiểu của người cúng dường. Nếu người cúng 
dường nhận hiểu sâu xa về việc mình làm thì ý nghĩa 
pháp thí là rất lớn; nhưng nếu họ chỉ nhận hiểu một 
cách cạn cợt hoặc thậm chí là không hiểu hay hiểu 
sai, thì ý nghĩa pháp thí sẽ rất mờ nhạt hoặc thậm 
chí là hoàn toàn không có. 


Một số người đến chùa dâng cúng để cầu nguyện 
cho mình được “nua may bán đắt, tai qua nạn khỏi, 
gia đạo bình an...” Với sự cầu nguyện đó khi cúng 
dường, trước hết là họ đã không xa la được tâm 
tham lam, và như thế đã rơi vào trường hợp “bất 
thanh tịnh thí”. Việc cúng dường của họ vì thế chỉ 
mang lại những lợi ích hoàn toàn giới hạn trong giá 
trị vật chất của số tiền họ hiến cúng. Tôi thường so 
sánh cách cúng dường như thế này với việc mang 
tiền gửi vào ngân hàng. Tiền không mất đi, nhưng 
đến một lúc nào đó bạn chỉ có thể nhận lại cũng số 
tiền ấy kèm theo một ít tiền lãi, thế thôi. Cách cúng 
dường này chắc chắn không thể nào mang lại “công 
đức vô lượng” như được mô tả trong Kinh điển, bởi 
nó bất quá chỉ là một loại tài thí, nhưng lại không 
thanh tịnh, vì không hề khởi tâm vị tha mà bị chỉ 
phối bởi tâm tham lam, vị kỷ. Do đó, trong trường 
hợp này thì hoàn toàn không có chút ý nghĩa nào của 
pháp thí. 


Ngược lại, nếu người cúng dường nhận hiểu được 
sâu xa việc mình đang làm, phát khởi tâm nguyện 


105 


to tà niuận 





vị tha, vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh mà cầu 
đạo giải thoát, quyết thành Chánh giác để giáo hóa 
chúng sanh, thì việc cúng dường đó sẽ có thể xem 
là bước khởi đầu cho hạnh nguyện vô biên của một 
vị Bồ Tát. Theo Kinh điển, công đức của việc cúng 
dường như thế sẽ là vô lượng, bất kể khoản tài vật 
cúng dường là lớn hay nhỏ, nhiều hay ít. Vì người 
cúng dường hướng tâm đến việc cầu đạo giải thoát 
và vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh, nên ý nghĩa pháp 
thí ở đây là quá rõ ràng. Và như đã nói, sự phát tâm 
như thế chắc chắn sẽ không dừng lại ở việc cúng 
dường này, mà sẽ tiếp tục dẫn dắt người ấy đi theo 
con đường tu tập Chánh pháp, tiếp tục làm lợi lạc 
cho vô số người khác. Chính vì thế mà Kinh điển dạy 
rằng người cúng dường được như thế sẽ có công đức 
vô lượng. 


Lấy theo hai trường hợp điển hình như trên mà 
xét, thì việc cúng dường có thể rơi vào bất kỳ khoảng 
nào ở giữa hai trường hợp đó. Khi sự nhận hiểu về 
ý nghĩa cúng dường càng sâu xa, sự phát tâm càng 
mãnh liệt trong ý hướng vị tha, thì ý nghĩa pháp 
thí càng rõ rệt và công đức cúng dường càng lớn lao. 
Ngược lại, khi người cúng dường không hiểu hoặc 
hiểu sai, hiểu một cách mơ hồ về ý nghĩa cúng dường, 
buông thả theo sự chi phối của lòng tham lam, vị kỷ, 
thì ý nghĩa pháp thí sẽ trở nên mờ nhạt hoặc mất 
hẳn, và kết quả của sự cúng dường đó chẳng qua 
cũng chỉ nằm trong phạm trù các giá trị vật chất mà 
thôi. 


106 


Óom đường eœÑia sẻ 





Vì thế, mỗi chúng ta trước khi phát tâm cúng 
dường lên chư vị tăng ni, chùa chiền, tự viện... cần 
biết tự vấn mình xem đã có đủ sự hiểu biết cần thiết 
về ý nghĩa của việc cúng dường hay chưa, đã có thể 
phát khởi tâm nguyện vị tha, vì sự lợi lạc cho tất 
cả chúng sanh hay chưa? Có như vậy thì việc cúng 
dường của chúng ta mới thực sự mang lại kết quả tốt 
đẹp và đúng nghĩa. 


Chia sẻ tri thức 

Đối với khá nhiều người, việc chia sẻ tri thức 
dường như rất ít khi được xem là có liên quan đến 
khái niệm bố thí. Thế nhưng, như đã nói rõ trong 
phần trước, chia sẻ tri thức là một trong các loại bố 
thí theo cách hiểu trong đạo Phật, và đó chính là 
hình thức pháp thí. 


Với một số người khác, tuy cũng biết đến hình 
thức pháp thí, nhưng lại thường có khuynh hướng 
cho rằng chỉ những bài thuyết giảng Giáo pháp, 
Kinh điển... mới được xem là pháp thí. Thật ra, việc 
thuyết giảng Giáo pháp, Kinh điển được gọi là xuất 
thế pháp thí, nhưng pháp thí cũng đồng thời bao 
gồm cả việc chia sẻ mọi phạm trù tri thức khác, và 
việc chia sẻ những tri thức thuộc phạm vi thế tục 
được gọi là thế gian pháp thí, cũng là một hình thức 
bố thí. 

Phần lớn chúng ta thường cho rằng mình không 
có khả năng để thực hành xuất thế pháp thí, bởi 
không có đủ sự am hiểu Giáo pháp, Kinh điển đến 


107 


to tà nitận 





mức đủ để có thể giảng dạy cho người khác. Tuy 
nhiên, cách hiểu này chưa thực sự đúng, vì ngoài 
việc giảng giải, thuyết dạy, ta vẫn có thể thực hành 
xuất thế pháp thí theo nhiều cách khác nữa. Những 
việc làm như sao chép, in ấn, lưu hành Kinh điển, 
tạo điều kiện cho người khác được tiếp cận, học hỏi 
Kinh điển cũng chính là xuất thế pháp thí, vì chúng 
gieo xuống những hạt giống Bồ-đề, giúp cho nhiều 
người có thể nhờ đó mà sẽ đạt được sự giải thoát. 


Chủ đề pháp thí sẽ bàn đến nhiều hơn trong một 
phần sau. Ở đây, chúng ta sẽ cố gắng tìm hiểu về 
việc chia sẻ tri thức như một trong các hình thức bố 
thí, tức là thế gian pháp thí. 


Tri thức là một loại giá trị đặc thù mà khi mang 
ra chia sẻ chúng ta không hề bị mất đi như các giá 
trị vật chất. Khi chia sẻ các giá trị vật chất như thức 
ăn, quần áo, tiền bạc... với người khác, chúng ta 
chấp nhận cho đi phần giá trị vật chất ấy để làm lợi 
lạc cho người khác. Nhưng với các giá trị tri thức thì 
hoàn toàn khác hẳn. Chúng ta có thể chia sẻ nhiều 
giá trị tri thức với người khác để giúp họ được lợi lạc, 
nhưng bản thân ta không mất đi gì cả. Ngược lại, 
chính trong quá trình truyền thụ tri thức cho người 
khác, chúng ta lại càng củng cố một cách vững chắc 
hơn nữa những kiến thức đã có. 

Mặt khác, những lợi lạc mà tri thức có thể mang 
lại cho người khác là vô giá. Trong khi những giá trị 
vật chất như tiền bạc, thức ăn... có thể đo lường được 
số lượng và mang lại những lợi ích có giới hạn tùy 


108 


Óom đường œhta sẻ 





theo số lượng nhiều hay ít của chúng, thì những giá 
trị tri thức lại không có sự hạn chế như vậy. Chẳng 
hạn, khi bạn dạy cho một người các công thức nấu 
ăn, và nhờ đó anh ta kiếm được việc làm nấu bếp cho 
một nhà hàng nào đó chẳng hạn, thì những tri thức 
do bạn chia sẻ đó sẽ tiếp tục mang lại lợi lạc cho anh 
ta một cách lâu dài không hạn chế... Những tri thức 
thuộc lãnh vực kinh nghiệm sống cũng vậy, đôi khi có 
thể giúp thay đổi cả một đời người theo hướng tốt đẹp 
hơn. Đó là điều mà các giá trị vật chất rất khó làm 
được. 


Mỗi tri thức mà ta đã tích lũy được trong cuộc 
sống khi mang ra chia sẻ đúng lúc đều có thể làm lợi 
ích cho người khác. Một vài vị thuốc thảo dược đơn 
giản nhưng khi được chỉ dẫn đúng lúc có thể trị dứt 
một căn bệnh. Người chia sẻ bài thuốc ấy không mất 
mát gì, nhưng người nhận chia sẻ thì được lợi lạc 
vì trị dứt được bệnh tật cho người thân... Một kinh 
nghiệm mà ta phải mất nhiều năm mới có được, nếu 
hoan hỷ mang ra chia sẻ với đồng nghiệp sẽ có thể 
giúp người ấy không phải mất nhiều thời gian để tìm 
tòi, thử nghiệm như bản thân ta trước đây. Mỗi một 
lãnh vực đa dạng trong đời sống mà ta đã từng trải 
qua chắc chắn đều đã tích lũy cho ta ít nhiều những 
hiểu biết, kinh nghiệm. Những điều ấy sẽ có giá trị 
vô cùng lớn lao đối với những người đi sau ta trên 
cùng một con đường, hoặc thậm chí còn có thể giúp 
ích cho nhiều lãnh vực liên quan khác. Nhưng khi 
sẵn lòng mang ra chia sẻ những thứ ấy, bản thân ta 
cũng không mất đi điều gì cả. 


109 


to tà tận 





Hẳn có người sẽ viện dẫn một số điều mà họ thấy 
là bất lợi khi chia sẻ tri thức cùng người khác. Họ có 
thể cho rằng, trong môi trường sống cạnh tranh lẫn 
nhau, khi người khác có được những tri thức mà ta 
đang nắm giữ, họ sẽ giành lấy nhiều nguồn lợi mà lẽ 
ra phải thuộc về ta. Nói cách khác, bạn sẽ phải cạnh 
tranh với chính những người mà bạn đã chia sẻ tri 
thức. Nhưng điều đó chỉ đúng trong một số trường 
hợp giới hạn, với những tri thức hiện đang là nguồn 
sống của người sở hữu nó chẳng hạn... 

Như đã nói, tri thức là một giá trị. Và do đó, 
quyền sở hữu tri thức, hay sở hữu trí tuệ được cộng 
đồng xã hội thừa nhận và bảo vệ. Khi một tri thức 
nào đó là phát minh hay thành tựu có được từ quá 
trình nỗ lực học hỏi, nghiên cứu của riêng bạn, không 
a1 có quyền sử dụng nó mà không được sự cho phép 
của bạn. Luật pháp bảo vệ điều này và có những 
quy định thích hợp để thực hiện sự bảo vệ đó. Tất 
nhiên, với những tr1 thức loại này, bạn hoàn toàn 
giữ quyền quyết định việc có chia sẻ với người khác 
hay không, và nếu có thì nên chia sẻ theo cách nào. 
Với những người làm việc trong lãnh vực nghiên cứu 
và sáng tạo, đôi khi quyền sở hữu trí tuệ là điều duy 
nhất mà họ có được từ thành quả lao động trí óc của 
mình. Những ai sử dụng các thành quả trí tuệ đó tất 
nhiên có nghĩa vụ phải chi trả bằng những khoản 
tiền tương xứng. Có như vậy thì những công việc 
nghiên cứu sáng tạo mới có thể được duy trì để tiếp 
tục phụng sự xã hội. 


110 


Óom đường eœÑia sẻ 





Trong nền văn minh phương Đông ngày xưa 
không thấy đặt ra vấn đề bảo vệ tác quyền. Những 
kiến thức chuyên môn như kinh nghiệm độc đáo hay 
sáng chế cá nhân được người ta giữ bản quyền cũng 
như tự bảo vệ bằng cách giấu kín và chỉ truyền dạy 
cho một số ít người nào đó, thường là trong gia tộc 
hoặc môn phái của mình. Từ đó ta thấy phát sinh 
những hiện tượng gia truyền, bí truyền... Điều này 
đã gây ra nhiều tổn thất lớn lao cho cộng đồng xã 
hội, vì những kiến thức loại này thường rất quý giá, 
có thể là kinh nghiệm tích lũy nhiều đời của những 
bộ óc kiệt xuất, tài ba, nhưng cuối cùng lại rất dễ 
dàng rơi vào tình trạng thất truyền, mất hẳn đi chỉ 
vì có một thế hệ nào đó không hoàn thành được việc 
trao truyền cho thế hệ truyền nhân kế tiếp. Ngày 
nay, chúng ta không chọn cách giấu kín tri thức như 
thế nữa, mà thay vì vậy những tri thức loại này sẽ 
được truyền bá một cách có điều kiện. Những người 
sử dụng tri thức phải trả tác quyền cho người sở hữu 
tri thức, sáng chế... Bằng cách đó, tri thức vẫn được 
lưu hành rộng rãi mà người sở hữu hay sáng chế nó 
vẫn không bị thiệt thòi. 


Tuy nhiên, nhìn chung thì không phải tất cả 
những tri thức bạn có đều thuộc loại cần được bảo 
vệ. Trong thực tế, có rất nhiều tri thức chúng ta 
có được chính là nhờ sự chia sẻ miễn phí từ người 
khác. Một số khác có thể là kinh nghiệm của riêng 
ta, hoặc là kết quả của quá trình nghiên cứu, học hỏi 
dài lâu, nhưng việc chia sẻ với người khác chưa hẳn 
đã mang lại điều gì bất lợi cho ta. Trong trường hợp 


111 


to tà nitận 





đó, chúng ta không có lý do gì khác cho việc không 
chia sẻ những tri thức ấy để mang đến sự lợi lạc cho 
người khác, trừ lý do duy nhất là lòng ích kỷ. Thậm 
chí, nếu quả thật có phải chịu thiệt thòi phần nào về 
mình, nhưng xét thấy sự lợi lạc mang đến cho người 
khác là lớn hơn, ta vẫn có thể chọn con đường chia 
sẻ hơn là khép kín. Bản thân người viết đã chọn chia 
sẻ những tác phẩm của mình hoàn toàn miễn phí với 
tất cả mọi người qua nhiều hình thức,1 cho dù việc 
phát hành bản in các tác phẩm đó là yếu tố quyết 
định phần lợi nhuận mà tác giả được hưởng. 


Kho tri thức của mỗi người chúng ta đều đa dạng 
và vô tận. Mỗi một giây phút còn tồn tại trong đời 
sống, chúng ta không ngừng tiếp nhận thêm những 
hiểu biết, những kinh nghiệm mới. Tuy nhiên, trong 
thực tế thì phần lớn nguồn tri thức căn bản của chúng 
ta là nhận được từ sự chia sẻ của người khác. Những 
kiến thức khoa học, những hiểu biết thường thức, 
hầu hết không do ta tự tìm ra, mà là thừa hưởng từ 
sự tích lũy trao truyền của nhiều thế hệ đi trước. 
Không có những nguồn chia sẻ tri thức đó, chúng ta 
không thể được tận hưởng nếp sống văn minh của 
con người hiện đại. Hơn thế nữa, từ những phương 
thức ứng xử trong đời sống cho đến rất nhiều những 
hiểu biết thiết thực hằng ngày, chúng ta đều được 
học hỏi “miễn phí” theo một cách nào đó từ người 
khác. Vì thế, nếu xem xét vấn đề một cách “sòng 


1 Tại địa chỉ www.rongmotamhon.net, độc giả có thể truy cập để 
xem miễn phí mọi nội dung. 


112 


Óom đường eœÑia sẻ 





phẳng” thì ta cũng có bổn phận phải đền đáp bằng 
cách chia sẻ tri thức với người khác, với cộng đồng 
quanh ta. 

Chia sẻ tri thức là điều rất đơn giản nhưng ít 
người sẵn lòng thực hiện. Nhiều người thấy khó chịu 
khi phải dành thời gian để chỉ bày hay truyền đạt 
điều này điều nọ cho người khác, nhất là khi việc làm 
đó chẳng mang lại cho họ chút lợi ích vật chất nào 
ngay trước mắt. Tuy nhiên, nếu bạn thử chọn con 
đường hoan hỷ chia sẻ những gì mình biết với người 
khác, không bao lâu bạn sẽ thấy đời sống của mình 
thực sự thay đổi. Mọi quan hệ giữa bạn với người 
khác sẽ trở nên cởi mở và thân thiện hơn. Và điều 
này chắc chắn sẽ giúp bạn dễ dàng học hỏi được rất 
nhiều từ người khác. Cuối cùng, bạn sẽ sớm nhận ra 
một mối tương quan tất yếu: sự chia sẻ tri thức cũng 
chính là điều kiện để chúng ta có thể nhận được tri 
thức từ người khác. 

Hơn nữa, khi nhận biết rằng tri thức cũng là một 
giá trị để ta sử dụng trong việc thực hành bố thí, ta 
sẽ không còn thấy việc dành thời gian để chia sẻ tri 
thức với người khác là vô bổ, vì ta biết rằng điều đó 
đang mang lại lợi lạc cho người được chia sẻ cũng 
như chính bản thân ta. Thật ra, một trong những 
giá trị thực sự của đời sống chính là có được quan 
hệ giao tiếp tốt đẹp với mọi người quanh ta, và thực 
hành bố thí bằng cách chia sẻ tri thức giúp ta dễ 
dàng đạt được điều đó. 


113 


to tà tận 





Chia sẻ thời gian 

Thời gian là một giá trị vô cùng đặc biệt trong 
đời sống. Tự thân nó dường như rất khó có thể được 
xác định giá trị một cách cụ thể, nhưng nếu không có 
thời gian thì hầu như tất cả các giá trị khác đều trở 
thành vô nghĩa. Vì thế, giá trị của thời gian chính là 
giá trị nền tảng để ta có thể sử dụng được bất kỳ giá 
trị nào khác. 

Và với sự quý giá như thế, việc chia sẻ thời gian 
của mỗi chúng ta với người khác tất nhiên sẽ là điều 
rất khó khăn. Có người cho rằng, thời gian ngày nay 
có giá trị gấp nhiều lần so với những thập niên trước 
đây, bởi hiện nay tất cả chúng ta đang phải vận hành 
với tốc độ của những máy vi tính cá nhân, của những 
đường truyền tải dữ liệu siêu tốc do con người tạo 
ra, thay vì là với tốc độ thông thường của những con 
người bằng xương bằng thịt. Điều đó làm cho quỹ 
thời gian của chúng ta trở nên ngày càng khan hiếm. 


Ngày nay con người làm ra được rất nhiều thứ với 
một tốc độ chóng mặt, nhưng khi nhìn lại sự phân 
bổ thời gian trong một ngày của bản thân mỗi người, 
chúng ta thường không khỏi giật mình vì dường như 
ta có quá ít thời gian để dành cho chính mình và 
người thân trong gia đình. Thật ra, nếu chúng ta 
không sớm nhận ra và thay đổi, điều này có thể sẽ 
trở thành một vấn nạn trong đời sống tỉnh thần. 


Người ta thường kể cho nhau nghe một giai thoại 
về Bill Gates, ông chủ của Microsoft, rằng nếu khi 
đang đi mà đánh rơi tờ 100 đô-la thì ông ta sẽ không 


114 


Óøom đường eœÑ(a sẻ 





dừng lại để cúi xuống nhặt lên, vì như vậy sẽ mất đi 
một quãng thời gian mà ông có thể làm ra nhiều hơn 
100 đô-la! 

Tôi không hoài nghì khả năng đó ở một con người 
tài ba và thành đạt như BIll Gates, nhưng tôi không 
nghĩ rằng tất cả thời gian của ông đều phải hoán đổi 
thành tiền theo cách đó. Lấy ví dụ, cứ cho là ông ta 
sẽ mất khoảng 5 giây để dừng lại và cúi xuống nhặt 
tờ giấy bạc vừa đánh rơi, và sau khi làm phép toán 
so sánh như trên thì ông không cần nhặt nó để khỏi 
mất quãng thời gian 5 giây. Như vậy, có thể biết rằng 
trong một phút ông ta có thể làm ra nhiều hơn con 
số 60/5 = 12 lần x 100 đô-la, tức là 1.200 đô-la.! Mặc 
dù vậy, nếu ông ta đưa vợ đi ăn tối trong khoảng 1 
giờ, tôi không tin là ông sẽ suy tính đến khoản tiền 
1.200 đô-l]a x 60 phút = 72.000 đô-la bị mất đi, hoặc 
chí ít cũng không nghĩ rằng vợ ông phải thừa nhận 
ông đang dành cho bà một giá trị 72.000 đô-la! 


Vì thế, cho dù tục ngữ có câu: “Thì giờ là vàng 
bạc”, chúng ta cũng không thể hình dung được rằng 
tất cả thời gian của mình đều có thể hoán chuyển 
thành tiền bạc. Trong thực tế, để thời gian có thể 
biến thành tiền bạc hay giá trị vật chất, chúng ta 
cần đến hàng loạt các giá trị khác phải được sử dụng 
đồng thời trên nền tảng của quãng thời gian đó. Như 
thế, thời gian tự nó không biến thành tiền bạc, mà 


1 Trong thực tế, đã có một bài báo ước tính Bill Gates có thu nhập 
trong mỗi giây là 250 đô-la Mỹ; tức là khoảng 20 triệu đô-la mỗi 
ngày và khoảng 7,8 tỷ đô-la trong 1 năm! 


115 


to tà nitận 





điều đó chỉ xảy ra khi chúng ta kết hợp sử dụng được 
năng lực làm việc, cảm hứng làm việc, các điều kiện 
làm việc... cũng như nhiều yếu tố hỗ trợ khác nữa. 
Chính vì thế mà điều tất yếu là chúng ta không thể 
sử dụng tất cả thời gian của mình để làm ra tiền bạc 
nói riêng, hay các giá trị vật chất nói chung. Chúng 
ta còn cần đến thời gian để nuôi dưỡng năng lực làm 
việc, để tạo cảm hứng, điều kiện... cho công việc của 
mình. Và vượt trên tất cả những điều đó, chúng ta 
cần thời gian để thực sự được sống, bởi mọi giá trị 
vật chất được làm ra suy cho cùng cũng chỉ là để 
phục vụ đời sống, nếu ta cứ mải miết chạy theo việc 
tạo ra các giá trị vật chất mà không có được những 
phút giây thực sự để cảm nhận đời sống này thì điều 
đó sẽ vô nghĩa biết bao! 


Trong ý nghĩa đó, chúng ta rất cần phải xét đến 
việc dành thời gian chia sẻ với người khác. Chia sẻ 
thời gian không giống với việc chia sẻ các giá trị vật 
chất hay tri thức, vì nó vừa có thể bao gồm các giá 
trị đó, vừa mang những tính chất đặc thù khác nữa. 
Khi bạn chia sẻ trì thức với người khác trực tiếp hoặc 
gián tiếp, điều tất nhiên là bạn vẫn đang dành một 
phần thời gian cho người được chia sẻ. Tuy nhiên, 
điều mà bạn đang nhắm đến vẫn là chia sẻ tri thức. 
Khi bạn hướng đến việc chia sẻ thời gian, bạn không 
nhất thiết phải có hoặc không có kèm theo các giá 
trị khác. Việc dành thời gian để chia sẻ với người 
khác tự nó đã là một giá trị. Khi một người thân 
cần đến và bạn có mặt bên cạnh, tự thân điều đó 
đã là một giá trị. Bạn không kèm theo và người đó 


116 


Óom đường eœÑia sẻ 





cũng có thể không cần đến bất kỳ giá trị nào khác 
ngoài sự có mặt bên cạnh của bạn. Cũng vậy, khi 
bạn đến với một ai đó trong ý nghĩa chia sẻ thời gian, 
bạn có thể làm bất cứ điều gì có thể được vì người 
ấy, nhưng cũng có thể là không cần phải làm gì cả, 
mà chỉ là một sự có mặt đơn thuần để chia sẻ cùng 
nhau những cảm xúc nhất định, những khoảnh khắc 
trong đời sống. 


Những người trước tiên mà bạn cần thiết phải 
chia sẻ thời gian chính là những người thân quanh 
bạn. Nếu bạn nghĩ rằng trách nhiệm của một người 
cha tốt hay một người chồng lý tưởng chỉ là lo chống 
đố kinh tế gia đình, có lẽ bạn cần phải xem xét lại. 
Điều đó tất nhiên cũng không sai, nhưng có lẽ là 
chưa đủ. Bạn nên biết, những gì mà người thân của 
bạn cần đến không chỉ là những giá trị vật chất để 
đảm bảo một cuộc sống gia đình sung túc, mà còn là 
bầu không khí ấm áp thực sự dưới một mái gia đình, 
khi mọi người có đủ cơ hội để chia sẻ cảm xúc và quan 
tâm đến nhau. Và xét từ góc độ này thì việc chia sẻ 
thời gian là điều tối cần thiết mà không gì khác có 
thể thay thế được. Nếu nhìn lại quỹ thời gian trong 
ngày và không thấy có thời gian nào dành riêng cho 
gia đình, có lẽ bạn cần phải suy nghĩ về điều đó. 

Rất có thể một số người sẽ đặt câu hỏi, khi tôi 
dành thời gian cho chính gia đình tôi thì điều đó làm 
sao có thể mang ý nghĩa vị tha, bố thí như đang bàn ở 
đây? Sự thật là có đấy. Khi bạn sinh khởi tâm vị tha 
hướng về sự lợi lạc cho người khác, hoàn toàn không 


117 


to tà nitận 





có lý do gì để bạn phải loại trừ những “người khác” ở 
ngay bên cạnh bạn, trong gia đình bạn. Trong thực 
tế, nếu bạn còn chưa ứng xử vị tha được với chính 
gia đình mình thì bạn rất khó lòng có thể thực sự mở 
lòng vị tha đến với những người khác. Vì thế, cách 
thực hành vị tha tốt nhất vẫn phải là khởi đầu từ 
chính những người thân quanh bạn, trước khi phát 
triển dần dần đến với mọi người khác. 


Khi đã tạo được một không khí gia đình hạnh 
phúc, bạn mới có thể tiến đến sự hài hòa chia sẻ 
với những người khác trong cộng đồng thôn xóm, rồi 
rộng ra đến với tất cả mọi người. Nền tảng của quá 
trình phát triển tốt đẹp này chính là việc biết dành 
thời gian để chia sẻ, cảm thông cùng người khác. Và 
khi chia sẻ thời gian với người khác để giúp cho cuộc 
sống ngày càng tốt đẹp hơn, đó chính là bạn đang 
thực hành bố thí. 


Chia sẻ yêu thương 


Mỗi chúng ta ai cũng đã có ít nhất hơn một lần 
cảm nhận những cảm xúc ngọt ngào ấm áp khi được 
ai đó dành cho ta sự thương yêu. Đó có thể là một 
lời nói thương yêu, một cử chỉ đằm thắm biểu lộ tình 
cảm sâu xa, hay một sự vuốt ve trìu mến từ khi ta 
còn thơ ấu... Những cảm xúc ngọt ngào khi được 
thương yêu luôn để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp và 
sâu đậm trong lòng ta. Có những ấn tượng thuộc loại 
này thậm chí có thể theo ta trong suốt cả cuộc đời. 


Điều nghịch lý đối với phần lớn chúng ta là, cho 


118 


Óom đường eœÑia sẻ 





dù ta cảm nhận dễ dàng những tác động tích cực của 
tình thương mà người khác dành cho ta, nhưng bản 
thân ta lại thường rất hạn chế việc dành tình thương 
cho người khác. Chúng ta thường tiếp cận người khác 
với ít nhiều sự hoài nghi hơn là cởi mở; với sự phê 
phán, chê bai và chỉ trích hơn là cảm thông, thân 
thiện và gần gũi. Những điều đó trở thành rào cản 
của sự thương yêu, và khiến cho ta luôn phải tìm 
kiếm một lý do nào đó để mở lòng chia sẻ yêu thương 
cùng người khác. 


Thật ra, về bản chất thì tình thương không cần 
phải viện đến lý do. Khi nhìn thấy một em bé kháu 
khỉnh, cảm nhận chung của hầu hết chúng ta là “em 
bé thật dễ thương”, nhưng chúng ta không cần đến 
sự giải thích vì sao nó “dễ thương”. Những cảm xúc 
tự nhiên như thế thuộc về bản năng của mỗi chúng 
ta, và nó sinh khởi rất tự nhiên. Cũng giống như khi 
ta nhìn thấy một a1 đó rơi vào hoàn cảnh đau thương 
bi đát thì trong ta tự nhiên khởi sinh lòng thương 
cảm, muốn sẻ chia giúp đõ... Điều đó hầu như sẵn có 
ở tất cả chúng ta, và nếu như nó thật sự đã mất đi ở 
một người, ta sẽ bảo đó là một con người vô cảm. 


Nhưng trong thực tế thì cuộc sống với nhiều va 
chạm và lăn trải dường như đã làm cho mỗi chúng 
ta cũng dần dần trở nên vô cảm ở một chừng mực 
nào đó mà chính ta đôi khi không thể tự nhận biết. 
Điều này khiến cho chúng ta gần như luôn bị ngăn 
trở mỗi khi sinh khởi lòng yêu thương hướng về ai 
đó theo bản năng tự nhiên. Khuynh hướng “vô cảm” 


119 


to tà tận 





cũng như sự ngăn trở này thật ra có nguyên nhân 
sâu xa từ lòng vị kỷ mà chúng ta đang âm thầm nuôi 
dưỡng. Do tâm lý vị kỷ, chúng ta luôn có cảm giác 
hoài nghi về người khác, luôn nghĩ rằng họ rất có thể 
đang có ý đồ lấy đi một cái gì đó của ta... Điều nguy 
hiểm hơn nữa là, trong lòng ta vẫn luôn âm thầm 
xem tâm lý hoài nghi đó như một kiểu cơ chế “tự vệ” 
cần thiết để giúp ta phòng ngừa trước những “mưu 
đồ hãm hại” nếu có của người khác. 


Các nhà khoa học hiện nay cũng đã nhận biết 
được tâm lý ẩn tàng này và có khuynh hướng giải 
thích về nó như là hệ quả từ hoạt động của phần não 
bộ được gọi tên là cuống não (brain stem) hay não bò 
sát, vốn là một trong 3 phần cấu thành toàn bộ não 
của con người, bao gồm cuống não (brain stem), viền 
não (limbiïc system) và vỏ não mới (neocortex). 

Trong quá trình hình thành và phát triển não bộ 
con người, phần cuống não (brain stem) là phần có 
nguồn gốc cổ xưa nhất, đã xuất hiện sớm nhất. Trong 
thực tế, loài bò sát hiện nay vẫn còn giữ nguyên cấu 
trúc não bộ gần giống như phần cuống não của con 
người, vì thế mà phần cuống não này cũng thường 
được gọi là phần não bò sát. Đặc trưng của các hoạt 
động cuống não là điều khiển những phản ứng tức 
thời hoàn toàn theo bản năng, không có sự tham gia 
của tiến trình suy luận hay đối chiếu kinh nghiệm. 
Các hoạt động này là bản năng tối cần thiết cho sự 
sinh tổn của động vật, khi cần phải phản ứng tức 
thời trước bất kỳ mối nguy hiểm đe dọa nào từ môi 


120 


Óom đường eœÑia sẻ 





trường sống. Hệ quả là nếu một loài động vật chỉ đơn 
thuần hoạt động theo kiểu này - như loài bò sát - thì 
chúng hoàn toàn không có khả năng thân thiện hay 
hòa giải. Trong “lập trình” của loại não bộ này chỉ có 
đơn thuần một kiểu phản ứng chọn lựa tức thời giữa 
“bỏ chạy” (khi thấy mình yếu kém) hoặc “tấn công” 
(khi thấy mình đủ mạnh). Thuật ngữ tiếng Anh gọi 
kiểu phản ứng này là ght-or-flight (chống lại hay 
bỏ chạy). Chúng ta có thể thấy ngay kiểu hoạt động 
“sơ khai” này của phần não bò sát không thể là mảnh 
đất màu mỡ cho tình thương phát triển. 


Nhưng bản năng sinh tồn là hết sức mạnh mẽ. 
Vì thế, tuy với các phần não bộ phát triển về sau, 
đặc biệt là lớp vỏ não mới (neocortex), con người đã 
trở thành một sinh vật bậc cao với những phát triển 
tâm sinh lý vô cùng phức tạp và tinh tế, có khả năng 
nuôi dưỡng lòng thương yêu hướng về người khác, 
nhưng kiểu bản năng ñght-or-flight của thời cổ xưa 
dường như vẫn chưa hoàn toàn mất hẳn. Nó vẫn âm 
thầm tác động và làm cho chúng ta luôn có khuynh 
hướng ngờ vực khi tiếp cận bất kỳ đối tượng mới nào, 
như một cách mà ta cho là cần thiết để tự bảo vệ. 

Và chính cái tâm lý “tự vệ” này là một rào cản 
rất kiên cố, nó ngăn trở mỗi khi ta muốn mở lòng 
chia sẻ yêu thương cùng ai đó. Thay vì khởi đầu một 
quan hệ mới với sự cảm thông và thân thiện, tâm lý 
“tự vệ” này thôi thúc ta phải luôn dè dặt, hoài nghi 
đối với bất kỳ con người nào mà ta chưa thực sự biết 
rõ. Ta có cảm giác rằng cung cách ứng xử như vậy là 


121 


to tà tận 





an toàn hơn, ít rủi ro hơn, và do đó có thể bảo vệ ta 
trước những mối nguy hiểm nào đó có thể có trong 
giao tiếp. 

Tuy nhiên, khi ta chọn cách ứng xử “an toàn” 
như thế thì ta cũng đồng thời đánh mất đi nhiều cơ 
hội quý giá để cảm thông với người khác. Điều đó 
khiến cho tâm hồn ta trở nên khép chặt thay vì là 
rộng mở, và sự “an toàn” mà ta cảm nhận đó thật ra 
chỉ là một sự né tránh thực tại, nên nó luôn mang 
lại cho ta cảm giác yếu đuối và sợ sệt thay vì là an 
ổn và vững chãi. Mặt khác, nó cũng thường tạo ra 
những định kiến không tốt về người khác, khiến ta 
không thể nhận biết những phẩm chất tốt đẹp thật 
có nơi họ. 


Những khuynh hướng tâm lý như vừa nói trên 
là hoàn toàn có thể vượt qua bằng sự phân tích của 
lý trí cũng như sự tu dưỡng của tâm hồn. Với những 
trải nghiệm thực tiễn trong cuộc sống, chúng ta sẽ 
dần dần nhận ra rằng sự hoài nghi và khép kín hoàn 
toàn không phải là phương thức để giúp ta được an 
ổn. Ngược lại, chính sự cảm thông và hòa nhập với 
mọi thành viên khác trong cộng đồng mới chính là 
cách tốt nhất để ta được an toàn và hạnh phúc. 


Khi thay đổi khuynh hướng nhận thức về người 
khác và bắt đầu nuôi dưỡng lòng thương yêu, ta 
sẽ thấy cuộc sống nói chung và những quan hệ với 
người khác nói riêng đều dần dần rộng mở. Và hiệu 
quả tương tác nảy sinh sẽ giúp ta nhận được ngày 
càng nhiều hơn sự cảm thông, chia sẻ và thương yêu 


122 


Óom đường eœÑia sẻ 





từ người khác. Một khởi đầu như thế bao giờ cũng 
làm cho cuộc sống của chúng ta bắt đầu có những 
thay đổi, chuyển biến tích cực hơn. 


Chúng ta chỉ có thể chia sẻ yêu thương cùng 
người khác khi tự thân ta đã nuôi dưỡng được lòng 
thương yêu rộng lớn và vô điều kiện. Đây chính là lý 
do vì sao khi thực hành bố thí đức Phật đã dạy rằng 
phải khởi đầu với tâm từ bi. Chúng ta luôn có được 
những lợi lạc vô biên khi nuôi dưỡng lòng từ bi, biết 
thương yêu mọi người. Khi ta mang sự yêu thương 
đó chia sẻ cùng mọi người, đó chính là thực hành bố 
thí, vì ta đang mang đến cho họ những lợi lạc vô biên 
như chính ta được hưởng, và điều đó thì không một 
giá trị vật chất nào có thể thay thế được. 


Chia sẻ yêu thương là phát khởi lòng thương yêu 
bình đẳng hướng đến tất cả, nhưng điều đó không có 
nghĩa là ta sẽ ứng xử giống hệt như nhau đối với tất 
cả mọi người. Bởi vì sự bình đẳng không có nghĩa là 
xóa bỏ đi mọi khác biệt thật có giữa những cá nhân. 
Ngược lại, với lòng thương yêu bình đẳng, ta sẽ luôn 
sáng suốt nhận ra được sự khác biệt của mỗi người 
mà ta có cơ hội tiếp xúc, và có những ứng xử thích 
hợp với từng người xuất phát từ một nền tảng duy 
nhất là lòng thương yêu mà ta hướng đến họ. 


Lòng thương yêu vô điều kiện hướng đến tất cả 
mọi người như đề cập ở đây hoàn toàn khác với sự 
luyến ái có điều kiện mà chúng ta thường hướng về 
một số đối tượng giới hạn. Điều kiện của luyến ái là 
đối tượng phải thỏa mãn những gì ta mong muốn. Đó 


123 


to tà nitận 





có thể là người có ngoại hình như ta yêu thích, hoặc 
có cung cách ứng xử, nói năng làm ta ưa chuộng, 
thích thú... hoặc cũng có thể là người mà ta đặt kỳ 
vọng sẽ làm điều gì đó theo ý ta... Nói chung, khi 
ta hướng tâm luyến ái đến một đối tượng thì yếu tố 
quyết định không phải do nơi tự thân đối tượng đó, 
mà là thông qua một quá trình so sánh và đối chiếu 
với những điều kiện nhất định đã hình thành trong 
ta. Sự thỏa mãn các điều kiện chủ quan do ta đưa ra 
chính là yếu tố quyết định để ta khởi tâm luyến ái 
với một đối tượng. Ngược lại, khi bạn phát khởi tâm 
từ bi và hướng sự thương yêu đến mọi người thì đó là 
một sự thương yêu khởi sinh từ trong tâm thức của 
bạn, không có sự phụ thuộc vào những điều kiện hay 
kỳ vọng nơi đối tượng. Chính vì thế, sự luyến ái luôn 
thay đổi tùy theo các điều kiện được đặt ra, trong 
khi lòng thương yêu chân thật thì không hề thay đối. 


Do sự khác biệt về cơ bản như trên, nên sự ái 
luyến luôn đi kèm theo với ý đồ chiếm hữu và tâm 
ích kỷ. Với tâm ái luyến, bạn thương yêu một người 
và mong muốn người đó là của bạn, phải làm mọi 
việc theo ý bạn... Nếu điều đó không được thỏa mãn, 
bạn đau khổ và thậm chí còn có thể sinh tâm oán 
hận, căm ghét chính người mà bạn đã từng thương 
yêu. Ngược lại, với lòng thương yêu chân thật thì bạn 
luôn mong muốn cho người mình thương yêu luôn 
được nhiều lợi lạc, được an ổn và hạnh phúc. Những 
mong muốn ấy không hề có bất kỳ điều kiện nào 
khác đi kèm theo. Vì thế, bạn không bao giờ phải rơi 


124 


Óøom đường eœÑia sẻ 





vào tâm trạng thất vọng, cho dù đối tượng mà bạn 
thương yêu đó có ứng xử theo bất cứ cung cách nào. 


Do đó, khi nuôi dưỡng lòng thương yêu chân thật 
thì cảm xúc thương yêu càng mạnh mẽ sẽ giúp bạn 
càng trở nên sáng suốt, an lạc và hạnh phúc. Ngược 
lại, khi rơi vào luyến ái thì cảm xúc càng mạnh mẽ 
bạn càng trở nên mù quáng, khổ đau và sợ hãi. 
Những điều này đã được đức Phật chỉ rõ trong Kinh 
Pháp cú: 

Ái luyến sinh sầu bị, 

Ái luyến sinh sợ hãi. 

Ai giải thoát ái luyến, 

Không sầu, đâu sợ hãi. 

k¡nh Pháp cú 
(Kệ số 213 - HT Thích Minh Châu dịch) 


Chính vì thế mà khi rơi vào luyến ái thì con người 
luôn trở thành yếu đuối và bất an. Ngược lại, khi 
phát khởi được tâm từ bi và nuôi dưỡng lòng thương 
yêu hướng đến mọi người thì tâm hồn ta ngày càng 
mạnh mẽ, an ổn và hạnh phúc. 


Lòng yêu thương là một giá trị vô giá và vô hạn 
trong cuộc sống mà ta có thể chia sẻ mãi mãi cùng tất 
cả mọi người. Và hơn thế nữa, việc thực hành chia sẻ 
yêu thương hướng đến người khác cũng chính là vun 
bồi và nuôi dưỡng hạt giống thương yêu trong chính 
bản thân ta. Và điều đó mang lại lợi lạc cho chính ta 
trước khi lan tỏa và làm lợi lạc cho tất cả mọi người 
khác. 


125 


to tà tận 





Chia sẻ niềm tin 

Niềm tin mang lại cho chúng ta sức mạnh tỉnh 
thần trong cuộc sống. Trong rất nhiều trường hợp, 
nhờ có niềm tin ta mới có thể vượt qua mọi hoàn 
cảnh khó khăn mà không rơi vào sự buông xuôi, 
tuyệt vọng. 


Mỗi người chúng ta có thể tìm được niềm tin 
trong cuộc sống theo một cách khác nhau. Có người 
đặt niềm tin vào một lý tưởng, học thuyết hay triết 
lý; nhiều người khác thường đặt niềm tin vào tôn 
giáo, tín ngưỡng. Dù là chọn đặt niềm tin vào đối 
tượng nào đi nữa, việc xác lập niềm tin luôn mang 
lại cho chúng ta một sức mạnh tỉnh thần đáng kể. 


Việc xác lập niềm tin thường là một quá trình lâu 
dài và liên tục trải qua nhiều thử thách chứ không 
phải kiểu quyết định đưa ra một lần và bất biến. 
Trong thực tế, khi những thử thách mà một cá nhân 
đặt ra cho đối tượng niềm tin của mình không được 
thỏa mãn, cá nhân đó sẽ không thực sự đặt niềm tin 
vào đối tượng ấy. Mỗi một cá nhân cũng có những 
yêu cầu khác nhau trong việc xác lập niềm tin của 
mình, tùy thuộc vào nền tẳng giáo dục cũng như môi 
trường, hoàn cảnh sống khác biệt và nhất là cá tính 
của mỗi người. Có những người rất dễ đặt niềm tin, 
chẳng hạn như chấp nhận dựa theo truyền thống 
gia đình hoặc tin theo người khác, nhưng có người 
phải tự mình trải qua những quá trình thao thức, 
trăn trở rất lâu trước khi có thể thực sự xác lập được 
niềm tin cho cuộc đời mình. Nói chung, với một nền 


126 


Óom đường eœÑia sẻ 





tảng tri thức càng sâu vững thì việc xác lập niềm tin 
thường sẽ được thực hiện với sự cẩn trọng và với nội 
hàm sâu sắc hơn. 


Thật ra, nếu chúng ta chọn một nếp sống không 
ngừng vươn lên hoàn thiện bản thân thì việc xác 
lập niềm tin sẽ là một công việc kéo dài liên tục. 
Có những tiêu chí để xác lập niềm tin chỉ đúng và 
phù hợp trong một giai đoạn nhất định, nhưng sau 
những trải nghiệm và học hỏi của chúng ta từ cuộc 
sống thì chúng cần được thay đổi. Chính vì thế mà 
không ít người đã thay đổi niềm tin của họ vào một 
giai đoạn nào đó trong cuộc đời, cho dù đó có thể là 
niềm tin vào một lý tưởng, một triết thuyết hay một 
tôn giáo... Khi niềm tin được xác lập với một định 
kiến là sẽ không bao giờ thay đối, đó là cuồng tín. 
Khi niềm tin được xác lập không cần đến sự phân 
tích, suy luận và khảo xét, đó là mê tín. Một niềm tin 
chân chánh, hay chánh tín, luôn được xác lập với sự 
phân tích sâu xa, suy luận sáng suốt và khảo xét kỹ 
lưỡng, đảm bảo rằng niềm tin ấy phải đáp ứng mọi 
tiêu chí cần thiết để trở thành một định hướng đúng 
đắn cho cuộc sống. 


Dù là cuồng tín, mê tín hay chánh tín, tất cả 
những niềm tin này đều mang lại cho chúng ta sức 
mạnh tinh thần. Điều bất hạnh cho những người 
cuồng tín và mê tín là niềm tin của họ sẽ dẫn dắt họ 
đi theo những con đường sai trái, với những hành vi 
gây khổ đau cho chính bản thân và người khác, thay 
vì là kiến tạo một đời sống an vui và hạnh phúc. 


127 


to tà niuận 





Ngược lại, khi có được chánh tín, chúng ta sẽ luôn 
hướng đến một đời sống ngày càng tốt đẹp hơn, một 
tương lai luôn giảm nhẹ khổ đau và tăng thêm hạnh 
phúc. 


Đức Phật dạy rằng, nếu muốn có một cuộc sống 
hạnh phúc thì chúng ta phải xác lập niềm tin theo 
chánh tín. Ngài không chấp nhận việc tin theo, ngay 
cả là tin theo những lời dạy của ngài, mà không có sự 
phân tích, suy luận và khảo xét kỹ lưỡng cũng như 
tự mình thể nghiệm những giá trị chân thật. Vì thế, 
ngay cả đối với những người Phật tử thuần thành 
thì việc tin theo lời Phật dạy cũng không bao giờ là 
một sự bắt buộc. Thay vì vậy, việc tin theo lời Phật 
dạy phải là một quá trình liên tục nhận hiểu, thể 
nghiệm và xác tín. Trong suốt quá trình này, các yếu 
tố luôn hỗ tương cho nhau, và nếu mọi thứ được vận 
hành đúng hướng, niềm tin của bạn sẽ ngày càng 
sâu vững hơn. Chẳng hạn, nhờ có sự nhận hiểu mà 
ta có thể tự mình thể nghiệm, nhờ thể nghiệm mà 
ta xác tín vào những lời dạy, nhưng cũng đồng thời 
nhận hiểu được đầy đủ hơn ý nghĩa của vấn đề. Rồi 
nhờ nhận hiểu đầy đủ hơn mà sự thể nghiệm sẽ được 
sâu sắc hơn. Quá trình tương tác này sẽ liên tục làm 
cho niềm tin của ta khi đã đặt vào một điều thực 
sự đúng đắn thì sẽ ngày càng sâu vững hơn, nhưng 
đồng thời cũng đảm bảo nếu đó là một niềm tin lệch 
lạc thì ta sẽ sớm nhận biết và từ bỏ. 


Việc xác lập niềm tin chân chính mang lại cho 
chúng ta những lợi lạc lớn lao trong cuộc sống, mà 


128 


Óom đường eœÑ(a sẻ 





trước hết là một nghị lực vững vàng giúp ta có thể 
vượt qua mọi khó khăn thử thách. Ngoài ra, niềm 
tin chân chánh cũng dẫn dắt chúng ta trong bất kỳ 
hoàn cảnh nào, giúp ta không rơi vào sai lầm, lệch 
lạc, không chạy theo những thôi thúc không chính 
đáng, và nhờ đó mà không gây ra khổ đau cho chính 
mình và người khác. Hơn thế nữa, niềm tin cũng giúp 
ta luôn duy trì được sự lạc quan hy vọng trong cuộc 
sống, cho dù có phải đối mặt với những hoàn cảnh 
bi thương mất mát. Và quan trọng hơn hết, niềm 
tin chân chánh luôn là động lực thúc đẩy chúng ta 
không ngừng vươn lên hoàn thiện chính mình, luôn 
hướng đến những mục đích cao quý hơn, ý nghĩa hơn 
trong cuộc sống. 


Do những công năng lớn lao đó nên việc xác lập 
niềm tin chân chánh có thể xem là một thành tựu vô 
cùng lớn lao mà không phải bất kỳ ai cũng dễ dàng 
có được. Đây không phải điều tất nhiên phải đến, 
mà là kết quả của một quá trình kiên trì tìm kiếm, 
nỗ lực hết mình với cả trí tuệ và thể lực để vượt qua 
mọi thử thách, loại bỏ mọi sai lầm. Có người phải 
trải qua gần hết cuộc đời với sự trăn trở, quay quắt 
trong những nhận thức trái chiều nhau cũng như 
phải trải nghiệm vô vàn những khổ đau, bất hạnh 
trong cuộc sống, rồi cuối cùng mới có thể tìm ra được 
một niềm tin đích thực cho cuộc đời mình. Lại có 
những người kém may mắn hơn, cho dù đã kiên trì 
nỗ lực rất nhiều, nhưng do những hoàn cảnh khách 
quan không thuận lợi nên vẫn chưa bao giờ có thể 
thực sự xác lập được một niềm tin chân chánh cho 


129 


to tà nitận 





bản thân. Với những người ấy, cho dù đã trải nghiệm 
rất nhiều trong cuộc sống, nhưng cuộc đời họ rốt 
cùng vẫn như một con tàu chưa bao giờ tìm được bến 
đậu. Họ không thể tìm được sự an ổn và hạnh phúc 
đích thực trong cuộc sống. Kém may mắn hơn nữa 
là những người đã đặt niềm tin sai lầm nhưng chưa 
đủ sức để tự mình nhận ra, và vì thế họ thường mải 
miết đi theo một con đường luôn dẫn đến những khổ 
đau, bất hạnh cho bản thân và người khác. 


Vì thế, khi bản thân ta may mắn có được một 
niềm tin chân chánh thì việc chia sẻ niềm tin đó với 
người khác sẽ có thể mang lại cho họ rất nhiều lợi 
lạc. Chia sẻ niềm tin cũng đồng nghĩa với việc dẫn 
dắt người khác đi theo đường ngay nẻo chánh, hướng 
đến sự an vui hạnh phúc, tránh cho họ những con 
đường lầy lội chông gai mà đích đến chỉ là những 
buôn đau khổ não. Nếu bạn thực sự làm được điều 
đó, chắc chắn bạn đang giúp đỡ người khác theo cách 
tốt đẹp nhất, bởi vì tất cả mọi giá trị trong đời sống 
của họ đều sẽ nhờ đó mà trở nên thực sự có ý nghĩa. 


Nhưng cho dù có những lợi lạc lớn lao như thế, 
việc chia sẻ niềm tin không thể là sự áp đặt những 
nhận thức đã có của bạn lên người khác. Những chỉ 
dẫn và chia sẻ kinh nghiệm trong tỉnh thần vị tha là 
vô cùng đáng quý, nhưng mỗi người đều có nhận thức 
riêng của mình. Trừ phi bạn có thể làm cho người 
khác thay đổi nhận thức, bằng không thì mọi sự áp 
đặt đối với họ đều sẽ tạo ra những tác dụng ngược lại 
với ý muốn của bạn. Không ai có thể chấp nhận việc 


130 


Óom đường eœÑia sẻ 





suy nghĩ bằng cái đầu của người khác, hay nói khác đi 
là chấp nhận tin theo những điều mà mình chưa thực 
sự thấy là đúng đắn. 


Vì thế, trong việc chia sẻ niềm tin thì khả năng 
thuyết phục bằng cuộc sống của bản thân chúng ta 
là rất lớn. Đạo Phật gọi đó là thân giáo, nghĩa là lấy 
chính bản thân mình làm bài học giáo hóa người khác. 
Điều này có thể hiểu theo một cách khác hơn là, bạn 
chỉ có thể chia sẻ với người khác những gì mà bạn 
đang thực sự có được trong tầm tay. Nếu bạn thuyết 
giáo về đạo đức, bản thân bạn phải thực sự có được 
những giá trị đạo đức đích thực. Nếu bạn muốn chia 
sẻ với người khác một nếp sống để có hạnh phúc, bạn 
phải chắc chắn bản thân mình đang có hạnh phúc. 
Khi tự thân bạn đã có được những gì bạn muốn chia 
sẻ, thì sự chia sẻ đó mới thực sự có giá trị thuyết phục 
người khác. 

Do sự nhiệt thành với niềm tin mình đang theo 
đuổi, rất nhiều người muốn chia sẻ niềm tin nhưng 
lại sai lầm chọn những phương cách áp đặt lên người 
khác. Điều đó không bao giờ mang lại kết quả tốt 
đẹp cả. Bạn muốn người khác thay đổi niềm tin ư? 
Cách duy nhất để làm điều đó là hãy chứng tỏ cho họ 
thấy bằng cuộc sống của chính bản thân bạn, rằng 
niềm tin mà bạn đang theo đuổi đã mang lại cho bạn 
những lợi lạc lớn lao như thế nào. Nếu bạn không 
làm được điều đó, mọi sự áp đặt đều sẽ không được 
chấp nhận. Nhiều bi kịch đã từng xảy ra ngay trong 
bối cảnh gia đình, khi người ta cố ép buộc những 


151 


to tà nitận 





người thân như vợ con, anh em... phải đi theo một 
niềm tin, một tôn giáo mà bản thân họ cho là tốt đẹp, 
nhưng lại hoàn toàn thất bại trong việc chứng tỏ sự 
tốt đẹp đó bằng cuộc sống của bản thân họ. Trên 
bình diện rộng hơn của cộng đồng xã hội, những cuộc 
chiến tranh nhằm mở rộng tôn giáo mà nhiều người 
cố gọi là “thánh chiến” thật ra chẳng bao giờ có thể 
làm cho con người trở nên thánh thiện hơn mà chỉ là 
ngược lại. Thay vì mang đến an vui hạnh phúc cho 
người khác, người ta chỉ điên cuồng tạo ra thêm vô 
vàn những khổ đau và bất hạnh. 

Bởi vậy, việc chia sẻ niềm tin là điều nên làm, 
nhưng phải được thực hiện một cách thích hợp và 
xuất phát từ lòng vị tha, chân thành muốn mang 
đến lợi lạc cho người khác. Nếu được như thế, bản 
thân chúng ta sẽ được lợi lạc nhờ nuôi dưỡng tâm 
từ bi mà cũng đồng thời làm lợi lạc cho người khác 
qua việc giúp họ sớm xác lập được một niềm tin chân 
chánh. 


132 


Pháp thí 


húng ta vừa bàn đến việc chia sẻ niềm 

tin, mà thật ra cũng là một trong các hình 
thức pháp thí, tất nhiên là với điều kiện sự chia sẻ 
niềm tin đó xuất phát từ lòng vị tha và thực sự có 
mang lại lợi lạc cho người khác. 


Nhưng như đã nói, pháp thí còn có phạm trù rộng 
hơn rất nhiều. Nói một cách khái quát thì pháp thí 
là phát tâm vị tha mà truyền đạt, chia sẻ với người 
khác những tri thức, hiểu biết có thể giúp mang lại 
lợi lạc cho đời sống của họ. Khi những lợi lạc đó chỉ 
giới hạn trong phạm vi đời sống thế tục thì đó là 
thế gian pháp thí. Nhưng nếu những lợi lạc đó có 
thể giúp người ta gieo trồng nhân duyên giải thoát, 
hướng đến sự giác ngộ viên mãn, vượt thoát luân 
hồi, thì đó được gọi là xuất thế pháp thí. 


Trong phần này chúng ta sẽ cố gắng tìm hiểu 
một số vấn đề liên quan đến xuất thế pháp thí, vẫn 
thường được nhiều người hiểu một cách ngắn gọn là 
pháp thí. 


Vì pháp thí ỏ đây là giúp cho người khác có được 
những tri kiến cần thiết để tu tập hướng đến giải 
thoát, đến sự giác ngộ, nên tất cả nội dung thật ra 
không đi ngoài những lời dạy của đức Phật trong 
Kinh điển. Trong một chừng mực nhất định, pháp 
thí cũng chính là việc nỗ lực giảng giải và truyền 
bá rộng rãi Kinh điển trong phạm vi khả năng của 


153 


to tà itận 





mình, vì đó là cách tốt nhất để giúp người khác đi 
theo con đường giải thoát. 


Khi thực hành đúng đắn, pháp thí mang lại lợi 
lạc lớn lao hơn bất kỳ hình thức tài thí nào, bởi sự lợi 
lạc mà nó mang lại là chân thật và lâu bền, không có 
sự giới hạn như tài thí. Khi bạn giúp cho ai đó một 
lượng vật chất, sự giúp đỡ ấy chỉ có giá trị giới hạn 
tùy thuộc vào giá trị của lượng vật chất đó. Nhưng 
khi bạn giúp cho người khác nhận hiểu và tu tập 
hướng đến mục đích giải thoát, thì lợi ích mà người 
ấy nhận được trong hiện tại là hết sức lớn lao, và 
điều đó cũng tiếp tục mang đến lợi lạc trong tương 
lai mà không hề có sự giới hạn. Hơn thế nữa, khi một 
người có sự thực hành tu tập chân chánh, chính họ 
cũng sẽ mang lại được nhiều lợi lạc cho những người 
quanh họ, và như vậy tác dụng của sự thực hành 
pháp thí càng được gia tăng theo chiều hướng ngày 
càng lan rộng. 


Nhưng cũng chính vì có tác dụng lâu bền và lan 
rộng như thế nên việc thực hành pháp thí cần phải 
hết sức cẩn trọng. Thử tưởng tượng, nếu bạn chia 
sẻ với ai đó một tri kiến sai lầm trong định hướng 
sống và người ấy đặt trọn niềm tin vào điều đó. Như 
vậy, tác hại mà bạn gây ra cho người ấy sẽ lớn lao và 
nghiêm trọng vô cùng, vì tri kiến sai lầm đó sẽ dẫn 
dắt người ấy đi theo một nếp sống sai lầm, gây hại 
cho bản thân và người khác. Và sự sai lầm của người 
ấy lại có nguy cơ lan rộng đến những người chung 
quanh họ, khiến cho tác hại của vấn đề càng thêm 
trầm trọng. 


134 


()háp thí 





Đự thận trọng trong thực hành pháp thí đòi hỏi 
chúng ta phải luôn tự mình thể nghiệm mọi nhận 
thức trước khi chia sẻ cùng người khác. Tất nhiên, 
thực tế là tất cả chúng ta hiện nay đều đang trong 
quá trình tìm kiếm và thể nghiệm từng lời dạy trong 
Kinh điển để có thể thực sự nhận hiểu một cách 
chính xác, không sai lầm. Khi ta chưa thực sự nhận 
hiểu một điều gì qua kinh nghiệm thực tiễn của bản 
thân, chúng ta không nên tùy tiện mang ra chia sẻ 
hay dẫn dắt người khác, vì nếu có sai lầm trong sự 
nhận hiểu đó thì ta sẽ vô tình gây nhiều tác hại khi 
dẫn dắt người khác đi theo. 


Điều thận trọng thứ hai là chúng ta không được 
tự mình suy diễn, nghĩ ra những điều không hề ghi 
chép trong Kinh điển rồi đặt niềm tin vào đó và dẫn 
dắt người khác đi theo. Kinh điển do đức Phật thuyết 
dạy đã trải qua hơn 25 thế kỷ được vận dụng trong 
đời sống, đã chứng tỏ được tính chính xác trong thực 
tế. Những gì chúng ta chỉ nhất thời suy diễn, nhận 
hiểu bằng tri kiến hạn hẹp của mình nhưng chưa có 
sự vận dụng thực tiễn trong đời sống thì chưa thể tin 
chắc vào tính đúng đắn của chúng. Chúng ta có thể 
tự mình tiếp tục thể nghiệm và suy ngẫm về những 
điều ấy với sự cẩn trọng, nhưng không được tùy tiện 
dẫn dắt người khác đi theo niềm tin chưa được xác 
chứng của mình. 


Khi thực hành pháp thí, chúng ta phải luôn 
căn cứ vào những gì được ghi chép trong Kinh điển 
để chia sẻ cùng người khác. Như đức Phật đã dạy, 


155 


to tà nitận 





tuy có rất nhiều pháp môn được thuyết giảng trong 
Kinh điển, nhưng tất cả đều có cùng một mục đích 
là hướng đến sự an lạc, giải thoát. Vì thế, vận dụng 
những gì được chỉ dạy trong Kinh điển để tự mình 
tu tập và dẫn dắt người khác bao giờ cũng là phương 
thức an toàn, lợi lạc nhất. 


Có rất nhiều phương thức để chúng ta chia sẻ 
những lời dạy trong Kinh điển với người khác. Tùy 
theo khả năng, chúng ta có thể chọn phương thức 
nào thích hợp nhất với mình để thực hành. 


Cách tốt nhất là hãy chia sẻ những gì chúng ta 
đã học hiểu và thực hành đạt được kết quả lợi lạc 
ngay trong đời sống của mình. Có rất nhiều điều 
thuộc phạm trù này mà ta có thể thấy như quá đơn 
giản, nhưng sẽ thực sự mang lại lợi lạc cho những 
người được ta chia sẻ. Ngược lại, nếu bạn cố chọn lấy 
những gì bạn cho là cao siêu, sâu sắc để chia sẻ với 
người khác, nhưng tự thân bạn lại chưa có sự nhận 
hiểu và thực hành đúng đắn, thì những điều ấy thật 
ra chưa hẳn đã có thể mang đến lợi lạc cho người 
được chia sẻ. 


Do đó, việc giảng giải Kinh điển nếu được sử 
dụng như một phương thức để thực hành pháp thí 
thì phải luôn có sự cẩn trọng và giới hạn trong phạm 
vi những gì đã được am hiểu trọn vẹn. Nếu không 
được như thế, chúng ta nên chọn những phương 
thức khác thích hợp hơn. 


Chẳng hạn, chúng ta có thể nỗ lực tạo điều kiện 
để giúp nhiều người khác tiếp cận với Kinh điển. 


136 


(ô ứự títí 





Đó cũng là pháp thí. Những công việc như sao chép, 
góp sức in ấn, lưu hành Kinh điển... đều thuộc loại 
này. Nhờ có những công việc đó, sẽ có thêm nhiều 
người được tiếp cận với Kinh điển, và nhờ đó mà bản 
thân họ sẽ được nhiều lợi lạc trong đời sống cũng 
như có khả năng mang đến lợi lạc cho nhiều người 
khác nữa. 

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất trong thực hành 
pháp thí chính là tự mình học hỏi và tu tập theo Phật 
pháp. Khi chúng ta khởi tâm từ bi hướng về tất cả 
chúng sanh, ta không thể loại trừ bản thân mình ra 
khỏi “tất cả chúng sanh” đó. Vì vậy, người trước tiên 
cần được nhận lãnh Giáo pháp để thực hành chính 
là bản thân ta. Khi bản thân ta có sự thực hành và 
đạt được nhiều lợi lạc, ta mới có đủ điều kiện để tiếp 
tục truyền rộng những hiểu biết chân chánh ấy đến 
với nhiều người khác. Đó chính là pháp thí. 


Vô úy thí 


ô úy thí có thể là một khái niệm khá 

xa lạ với nhiều người khi tìm hiểu về 
các hình thức bố thí. Trong khái niệm về vô úy thí, 
gần như không nhấn mạnh đến bất kỳ giá trị vật 
chất hay tri thức nào, mà chủ yếu là sự an ổn của 
người thọ thí. Mặc dù các giá trị vật chất hay tri 
thức đều có thể được dùng đến trong trường hợp này, 
nhưng chúng chỉ được xem như những phương tiện 


157 


to tà tận 





để giúp ta thực hiện mục đích chính là mang lại cho 
người khác sự an ổn, không sợ sệt. 


Sự sợ sệt, bất an của người khác có nhiều nguyên 
nhân. Vì thế, khi thực hành vô úy thí ta phải sáng 
suốt nhận biết các nguyên nhân khác nhau đó thì 
mới có thể chọn được phương thức thích hợp để giúp 
đỡ, cứu họ thoát ra khỏi sự bất an, sợ sệt. 


Hơn thế nữa, bản thân ta cũng có những nỗi bất 
an, sợ sệt, và việc tự mình thoát khỏi những bất an, 
sợ sệt này chính là điều kiện tiên quyết để ta có thể 
mang lại sự an ổn cho người khác. 


Khi thực hành theo lời dạy của đức Phật, chúng 
ta tự mình tạo ra được một nếp sống an ổn ngay giữa 
những biến động thường xuyên của cuộc đời. Điều 
đó chứng tỏ cho người khác thấy rằng sự thực hành 
Phật pháp của chúng ta đã mang lại hiệu quả thiết 
thực. Nhờ đó mà người khác mới có thể đặt niềm tin 
vào chúng ta hoặc vào những lời khuyên bảo, chia 
sẻ của ta. 


Trong phần lớn trường hợp, thật ra thì chúng ta 
rất ít khi có khả năng mang lại sự an ổn hoàn toàn 
cho người khác. Tuy nhiên, nỗ lực của chúng ta sẽ 
giúp họ giảm bớt sự sợ sệt, bất an, và nhờ đó có thể 
ứng xử một cách sáng suốt, hiệu quả hơn. Đây chính 
là sự lợi lạc lớn lao mà ta có thể giúp mang lại cho 
người khác. 

Khi nguyên nhân gây sợ hãi cho a1 đó là những 
mối đe dọa khách quan từ bên ngoài, chúng ta cần 


138 


(ô ứự tí 





có đủ sự sáng suốt và sức mạnh mới có thể che chở, 
bảo vệ cho người ấy, và nhờ đó giúp họ được an ổn. 
Thực hành vô úy thí trong những trường hợp này 
cần có sự thận trọng, xuất phát từ lòng từ bi bình 
đẳng đối với tất cả chúng sanh thì mới tránh khỏi 
việc bị lôi kéo vào vòng tranh chấp thế tục. Nếu vì 
muốn giúp đố, bảo vệ một người mà ta phải đối đầu 
với một người khác chẳng hạn, thì cần phải hết sức 
tỉnh táo trước những nguyên nhân xung đột giữa đôi 
bên, không thể chỉ đơn thuần dựa vào nhận thức chủ 
quan của một trong hai phía. Trong bất kỳ trường 
hợp nào, sự hóa giải mọi tranh chấp bao giờ cũng là 
giải pháp tốt nhất nên chọn lựa. 


Nếu một người đang sợ hãi do những nhận thức 
sai lầm của họ về thực tại, chúng ta không phải làm 
gì khác hơn là giúp họ nhận ra những sai lầm đó. 
Năng lực tu tập của bản thân ta là điều kiện căn bản 
để đạt được trí tuệ sáng suốt nhằm nhận biết và chỉ 
ra những sai lầm trong nhận thức của người khác 
về thực tại. Có những sai lầm căn bản về nhận thức 
thường mang đến sự bất an và sợ sệt cho hầu hết mọi 
người. Chẳng hạn, nếu ta chấp nhận sự tổn tại của 
một bản ngã độc lập và tách biệt với mọi đối tượng 
bên ngoài bản ngã đó, thì nhận thức này sẽ dẫn đến 
hệ quả tất yếu là “bản ngã của ta” cần được bảo vệ 
trước bất kỳ tác nhân bên ngoài nào có thể gây tổn 
hại cho nó. Đây là nguyên nhân khởi đầu của mọi 
xung đột, và một khi nhận thức sai lầm chưa được 
thay đổi thì những xung đột loại này vẫn không thể 
chấm dứt. 


159 


to tà tận 





Nhưng thật ra thì không hề có một bản ngã độc 
lập và tách biệt như thế. Tất cả mọi hiện tượng trong 
thế gian, ngay cả sự tôn tại của chính ta, đều chỉ 
là kết quả cấu thành từ rất nhiều điều kiện nhân 
duyên khác nhau, trong đó mỗi một điều kiện nhân 
duyên sẽ giữ một vai trò nhất định, nhưng không 
một yếu tố bất kỳ nào trong số đó có thể tự nó tổn 
tại độc lập, không phụ thuộc vào các yếu tế khác. 
Nhận thức chân thật này được đức Phật khám phá 
và truyền dạy, gọi là giáo pháp vô ngã. Cũng trên 
căn bản giáo pháp vô ngã này, khi nhìn rộng ra mọi 
hiện tượng khác, chúng ta thấy tất cả cũng đều sinh 
khởi và tồn tại phụ thuộc vào các yếu tố nhân duyên, 
không hề có một tự tánh độc lập. Nhận thức này 
trong đạo Phật gọi là thuyết duyên khởi, chỉ rõ rằng 
vạn pháp đều sinh khởi do sự hợp thành của những 
nhân duyên. Và vì tất cả các pháp đều do nhân duyên 
mà sinh khởi, tự chúng không hề có một thuộc tính 
độc lập, bền chắc hay kiên cố, nên có thể thấy rằng 
bản thể tuyệt đối của tất cả các pháp đều là Không. 
Từ tánh Không này mà khởi sinh vạn pháp, nên khi 
nhân duyên tan rã đều quay lại thành Không. 


Những nhận thức như vậy là hoàn toàn chân 
xác, nhưng lại dường như xa lạ với hầu hết chúng 
ta trong cuộc sống đời thường. Và do không có được 
nhận thức đúng thật về thực tại như thế nên ta mới 
luôn sống trong tâm trạng bất an, sợ sệt. Chẳng hạn, 
chúng ta luôn lo sợ người thân của mình mất ởi, lo 
sợ tài sản của mình hao tổn, lo sợ tình cảm người 
khác dành cho mình thay đổi... Nhưng tất cả những 


140 


(ô ứự tít 





điều ấy đều tất nhiên phải đến, vì đó chính là sự vận 
hành tự nhiên của thực tại theo với sự hợp tan, biến 
đổi không ngừng của các nhân duyên. Vì thế, khi 
nhận thức đúng và chấp nhận những sự thật này, 
chúng ta sẽ lập tức giải thoát khỏi tâm trạng bất an 
và lo sợ. 


Thực hành vô úy thí trong trường hợp này thật ra 
cũng chính là pháp thí, vì ngoài giáo pháp chân thật 
của đức Phật, chúng ta không còn cách nào khác hơn 
để giúp người khác nhận thức đúng về thực tại. Vì 
thế mà tự thân ta phải không ngừng tu tập, học hỏi 
về các sự thật trong đời sống thế tục vốn đã được đức 
Phật giảng dạy, như sự thật về khổ đau (Khổ đế), sự 
thật về nguyên nhân của khổ đau (Tập đế), sự thật 
về trạng thái chấm dứt khổ đau (Diệt đế) và sự thật 
về những phương pháp tu tập để chấm dứt khổ đau 
(Đạo đế). Bốn sự thật này được gọi chung là Tứ diệu 
đế, là những nhận thức cơ bản nhất để giúp chúng 
ta hiểu đúng về thực tại. Khi đi sâu vào học hỏi Tứ 
diệu đế, chúng ta sẽ được biết về Bát chánh đạo như 
những phương thức hữu hiệu để hướng đến sự dứt 
trừ khổ đau.' 


Trong những trường hợp phổ biến hơn, việc thực 
hành vô úy thí có nghĩa là chúng ta luôn quan tâm 
đến sự an vui, hạnh phúc của người khác và sẵn lòng 
sẻ chia những nỗi lo toan, bất ổn của họ. Với tâm từ 


1 Mời quý độc giả tìm đọc thêm chỉ tiết về Tứ diệu đế và về Bát 
chánh đạo trong sách Vì sao tôi khổ - Nguyên Minh - NXB Tổng 
hợp TP. HCM, 2008. 


141 


to tà nitậm 





bi hướng đến tất cả chúng sanh thì mọi hành vi của 
ta đều sẽ mang lại lợi lạc cho người khác. Cho dù chỉ 
là một lời nói an ủi hay một cử chỉ cảm thông, nhưng 
khi chúng ta thực hiện với một lòng thương yêu sâu 
sắc và chân thật, ta cũng có thể giúp cho người khác 
được cảm thấy an ổn hơn, vững niềm tin hơn. Và đó 
cũng chính là vô úy thí. 


Pháp thí thắng mọi thí 


( ý rong tất cả các hình thức bố thí như đã 


đề cập trên, xuất thế pháp thí được xem 
là hình thức thực hành bố thí thù thắng hơn tất cả. 
Điều này xuất phát từ giá trị lợi lạc chân thật và lớn 
lao mà Giáo pháp có thể mang lại cho tất cả chúng 
ta trong đời sống. Cũng do tính chất đúng thật của 
G1iáo pháp nên mọi việc làm thực sự mang lại lợi ích 
chân thật cho người khác đều không thể đi ra ngoài 
Giáo pháp. Và do đó, muốn thực hành bố thí một 
cách đúng thật và hiệu quả, chúng ta không có cách 
nào khác hơn là phải bắt đầu từ việc tự mình học 
hỏi, tu tập theo đúng những lời Phật dạy. Một khi 
bản thân ta đã là một sự thể hiện sống động những 
lời Phật dạy, thì bất kỳ lời nói hay việc làm nào của 
ta cũng đều có thể xem là pháp thí, bởi mỗi một lời 
nói hay việc làm đó đều sẽ có giá trị dẫn dắt người 
khác đi theo con đường chân chánh. 


142 


()Mtáp thí tháng trọt thí 





Cũng từ nhận thức đó, chúng ta có thể thấy rằng 
mọi hình thức bố thí khác nhau thật ra đều giống 
nhau về bản chất. Khi được thực hiện một cách đúng 
pháp, dù là bố thí theo hình thức nào cũng đều phải 
phát khởi từ tâm Bồ-đề, hay nói cách khác là tâm từ 
bi, vị tha, luôn hướng đến việc làm lợi lạc cho người 
khác. Từ khởi điểm là tâm Bồ-đề, chúng ta cần phải 
có một sự nhận hiểu đúng đắn, học hỏi Giáo pháp 
thích hợp thì mới có thể thực sự mang đến lợi lạc 
chân thật cho người khác, hay nói khác đi là ta phải 
tự mình tu tập Phật pháp để có được trí tuệ sáng 
suốt. 

Khi đã có đủ hai yếu tố từ bi và trí tuệ thì mọi 
hành vi, lời nói của chúng ta đều có khả năng mang 
lại lợi lạc lớn lao cho người khác, đó cũng là điều tất 
nhiên. Và cho dù ta có tùy duyên mà thực hiện bất kỳ 
hình thức bố thí nào đi chăng nữa, tự thân việc làm 
của chúng ta khi đó cũng sẽ trở thành một biểu hiện 
thực tế cho những lời dạy chân chánh của đức Phật, 
và vì thế sẽ luôn có giá trị dẫn dắt người khác trên 
con đường an vui và hạnh phúc. Đó chính là pháp thí, 
và đó cũng chính là lý do mà trong Kinh Pháp cú đức 
Phật đã dạy rằng: “Pháp thí thắng mọi thí.” (Kinh 
Pháp Cú - kệ số 354.) 


143 


Cho là nhận 


( rong kinh Kim Cang đức Phật dạy rằng: 

( 4 “Bồ Tát theo đúng pháp, nên lấy tâm 

không chỗ trụ mà làm việc bố thí.” Đức Phật cũng 

dạy: “Nếu Bồ Tát bố thí với tâm không trụ tướng, 
phước đức ấy chẳng thể suy lường.”" 


2 


Các bản luận giải cho rằng, “âm không chỗ trụ" 
đó là nói người thực hành bố thí không vướng mắc 
vào ba điều: (1) không thấy người bố thí là thật có, 
(2) không thấy người nhận bố thí là thật có, và (3) 
không thấy vật mang ra bố thí là thật có. Ba điều 
vướng mắc ấy gọi là tam luân tướng (=‡A38). Người 
thực hành bố thí được không vướng mắc như nói trên 
gọi là tam luân thanh tịnh (“ #ã?ñ ‡#). 


Hầu hết chúng ta khi được nghe lời dạy trên, hắn 
sẽ cho rằng đó chỉ là dành cho những bậc cao tăng 
thạc đức, hay ít ra cũng là những người có tâm địa 
hết sức cao quý, thánh thiện, chứ không phải dành 
cho những người phàm tục còn nhiều si mê, tham ái 
như chúng ta. 

Thật ra không phải thết Với tâm đại từ bi, đức 
Phật khi thuyết dạy Kinh điển phần lớn đều hướng 
đến những kẻ phàm tục si mê như chúng ta, không 
phải vì những bậc đã đạt ngộ hay thành tựu thánh 


1 Kinh Kim Cang - Đoàn Trung Còn và Nguyễn Minh Tiến dịch và 
chú giải, NXB Tôn giáo - 2010, trang 52. 


144 


to tà „hậu 





quả. Những lời ngài dạy như trên quả thật là chân 
lý để giúp tất cả chúng ta thành tựu trong việc thực 
hành hạnh nguyện bố thí, chỉ vì ta không nhận hiểu 
đúng nên không thấy được đó chính là những huấn 
thị quý báu cho chính bản thân mình. 


Thoát ra khỏi sự vướng mắc vào “tam luân tướng” 
không phải là một triết lý cao siêu trừu tượng, mà 
chính là một cách hành xử khôn ngoan và thiết thực. 
Như một phần trên đã nói, nhận thức về một bản 
ngã tôn tại độc lập và tách biệt với thế giới là một 
nhận thức hoàn toàn sai lầm. Từ căn bản sai lầm đó 
nên khi thực hành bất kỳ pháp môn nào ta cũng đều 
không phát huy được hết những hiệu quả tích cực 
của pháp môn đó, kể cả việc thực hành bố thí. Khi ta 
chia sẻ, giúp đỡ người khác trên căn bản nhận thức 
sai lầm về bản ngã, ta dễ dàng khởi tâm kiêu mạn 
vì thấy mình là “người cho”, có vị thế cao hơn “người 
nhận”. Tâm kiêu mạn này cũng có thể khởi sinh ở 
dạng vi tế, khó nhận biết hơn khi ta có cảm giác tự 
hào, tự mãn về việc tốt mình vừa làm. Sự tự hào với 
một việc làm tốt đẹp vốn không có gì sai trái, nhưng 
vấn đề ở đây chính là nhận thức phân biệt sai lầm 
của chúng ta khi thấy rằng thật có một bản ngã độc 
lập tồn tại tách biệt với mọi đối tượng. Chính nhận 
thức sai lầm này sẽ trói buộc, giới hạn việc làm của 
ta, cũng như thôi thúc ta phản ứng không tốt khi có 
ai đó hành xử không đúng như ta mong đợi. Vì thế, 
khi thực hành bố thí thì trước hết ta phải quán chiếu 
sâu xa lý vô ngã, và do đó không còn thấy người bố 
thí là thật có. Sự thanh tịnh thứ nhất - không thấy 


145 


to tà iuận 





thật có người bố thí - giúp ta đối trị với tâm kiêu 
mạn vốn rất dễ dàng khởi sinh khi ta thực hành việc 
bố thí cho người khác. 


Từ nhận thức phân biệt sai lầm về sự thật có 
của bản ngã nên ta cũng đồng thời thừa nhận sự tồn 
tại chắc thật của mọi đối tượng bên ngoài bản ngã 
đó, mà không nhận biết rằng tất cả chỉ là sự hợp 
thành tạm bợ của các nhân duyên, nên bản chất rốt 
ráo của chúng đều là không thật có. Khi thực hành 
bố thí với nhận thức rằng người đang nhận sự bố 
thí của ta là một đối tượng thật có, ta chắc chắn sẽ 
khởi tâm nhận thức về đối tượng đó với sự phân biệt 
trong tương quan so sánh với các đối tượng khác mà 
ta đã biết. Chính từ sự phân biệt nhận thức này, 
chúng ta sẽ khởi lên những tình cảm thuộc phạm 
trù ái luyến, bám víu vào đối tượng của sự bố thí, và 
do đó mà tâm vị tha ban đầu của chúng ta sẽ bị giới 
hạn. Thay vì trải rộng và hướng đến tất cả chúng 
sanh, những tình cảm thuộc phạm trù ái luyến bao 
giờ cũng hướng vào những đối tượng mà ta đã khởi 
sinh tình cảm. Ngược lại, khi quán chiếu sâu xa lý 
vô ngã để thấy rõ bản chất của thực tại và nhận ra 
rằng đối tượng nhận bố thí đó không hề thật có, ta 
sẽ duy trì và nuôi dưỡng được tâm từ bi hướng đến 
tất cả chúng sanh, trải rộng tình thương đến muôn 
loài mà không bị chi phối bởi sự luyến á1, bám víu 
vào đối tượng. 

Đự thanh tịnh thứ hai - không thấy thật có người 
nhận bố thí - giúp ta đối trị với tâm phân biệt luyến 


146 


to tà „hậu 





ái hay sự bám víu - vốn rất dễ dàng khởi sinh trong 
việc thực hành bố thí. 


Từ nhận thức phân biệt sai lầm về bản ngã, 
chúng ta cũng rơi vào nhận thức sai lầm về sự chắc 
thật của những gì ta mang ra bố thí, trong khi chúng 
thật ra chỉ là sự giả hợp của các nhân duyên và luôn 
mang tính chất biến chuyển vô thường, không bền 
chắc. Do nhận thức sai lầm về vật mang ra bố thí 
nên chúng ta dễ dàng khởi tâm tham tiếc, bởi thấy 
rằng khi bố thí cho người khác là ta đang “mất đi” 
những thứ ấy. Nếu có sự quán chiếu sâu xa lý vô ngã 
và thấu hiểu được tánh Không của vạn pháp, ta sẽ 
thấy rằng những gì mang ra bố thí đó xét cho cùng 
đều không thật có, chỉ là sự giả hợp tạm thời của các 
nhân duyên. Nhận thức này sẽ triệt tiêu mọi tâm 
niệm tham tiếc vốn rất dễ dàng khởi sinh khi ta thực 
hành bế thí. Đó là sự thanh tịnh thứ ba: không thấy 
rằng vật mang ra bố thí là thật có. 


Khi thực hành bố thí với “tam luân thanh tịnh”, 
không thấy người bố thí là thật có, không thấy người 
nhận bố thí là thật có, cũng không thấy vật mang 
ra bố thí là thật có, chúng ta sẽ mở rộng tâm thức 
vượt qua mọi giới hạn thông thường, nuôi dưỡng tâm 
Bồ-đề rộng lớn vô biên hướng về tất cả chúng sanh 
mà khởi tâm từ bi bình đẳng không phân biệt. Đó 
chính là ý nghĩa sâu xa và cũng là lợi ích lớn lao 
nhất của sự thực hành bố thí. Xét theo ý nghĩa này, 
vấn đề không còn là sự bố thí nhiều hay ít, bố thí cho 
những ai hay bố thí những món gì, mà điều quan 


147 


to tà nitận 





trọng nhất ở đây là chúng ta đã nhận hiểu đúng thật 
về thực tại, qua đó khởi tâm từ bi vô lượng hướng 
đến tất cả chúng sanh, vì muốn chấm dứt khổ đau 
cho chúng sanh mà phát khởi tâm Bồ-đề, quyết tự 
mình tu tập đạt đến quả vị Phật. 

Việc phát khởi và nuôi dưỡng tâm Bồ-đề là thành 
tựu lớn lao nhất mà chúng ta có thể có được từ sự tu 
tập thực hành bố thí. Trong Kinh điển thường đề cập 
đến những kết quả của sự bố thí như là sẽ được giàu 
có sung túc, không bao giờ phải chịu cảnh nghèo khổ, 
thiếu thốn, và mọi sự mong cầu về vật chất đều sẽ dễ 
dàng được thỏa mãn. Tất nhiên, những điều này là 
hoàn toàn chính xác, và được hiểu như là kết quả sự 
vận hành của nguyên lý nhân quả. Cũng giống như 
khi chúng ta trồng xuống một cây cam và chăm sóc 
đúng mức trong những điều kiện thích hợp, điều ta 
có thể chờ đợi là những quả cam trong tương lai. Tuy 
nhiên, đó là nói về sự bố thí thông thường của chúng 
ta với sự tồn tại song hành của tam luân tướng, hay 
nói theo Kinh Kim Cang thì đó là “trụ tướng bố thí”. 
Vì thế, kết quả đạt được chỉ giới hạn trong phạm vi 
giá trị vật chất của những gì ta mang ra bố thí. Nói 
một cách dễ hiểu hơn, cách “trụ tướng bố thí” này 
cũng tương tự như việc ta mang tiền đến gửi vào 
ngân hàng. Kết quả mà ta sẽ nhận lại trong tương 
lai tùy thuộc vào số tiền ta gửi, cộng thêm một ít tiền 
lãi, tùy thuộc vào quy định của ngân hàng... 


Bố thí như vậy là không đạt được tam luân thanh 
tịnh, hoàn toàn khác xa sự bố thí với “tâm không trụ 
tướng” như lời Phật dạy trong Kinh Kim Cang. Và 


148 


to tà “hậu 





cũng theo lời Phật dạy, chỉ khi nào ta có thể bố thí 
với tâm không trụ tướng thì mới có được “phước đức 
chẳng thể suy lường”, nghĩa là vượt ngoài mọi sự cân 
đong đo đếm hay nhận thức của thế gian. 

Rất có thể sẽ có người hoài nghi về ý nghĩa “chẳng 
thể suy lường” ở đây, vì nó mô tả kết quả nhận được 
từ việc bố thí một cách lớn lao quá, to tát quá, thậm 
chí có vẻ như khó tin quá! Tuy nhiên, vấn đề khác 
biệt như đã nói rõ, chính là do ở sự “trụ tướng” hay 
“không trụ tướng”, hoặc nói theo như ý nghĩa trong 
các bản luận giải thì đó là sự bám chấp vào “tam 
luân tướng ”hay được thực hành với “tam luân thanh 
tịnh”. Khi phân tích kỹ hơn về sự khác biệt, chúng 
ta sẽ đi đến chỗ nhận biết được sự mô tả như trên là 
hoàn toàn hợp lý và chính xác. 


Những ý nghĩa đã tìm hiểu về “tam luân thanh 
tịnh” giúp ta nhận ra được rằng, việc bố thí với “tâm 
không trụ tướng” hoàn toàn không có nghĩa là trong 
lòng ta hờ hững với mọi đối tượng hay vô tri giác như 
gỗ đá. Ngược lại, nền tảng căn bản của sự “không trụ 
tướng” chính là vì đã nhận biết được thật tướng, bản 
thể của vạn pháp, nên không còn vướng mắc vào cái 
giả tướng, cái vẻ ngoài của thực tại. Và như đã nói ở 
một phần trước, hệ quả của nhận thức chân thật này 
chính là sự nhận biết sâu sắc mọi khổ đau của tất 
cả chúng sanh, từ đó khởi sinh tâm đại từ bi, mong 
muốn có đủ năng lực để cứu giúp tất cả. Đây là khởi 
điểm của sự phát tâm Bồ-đề, thệ nguyện tu thành 
Phật đạo vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh. 


149 


to tà tận 





Tâm Bồ-đề là một viên ngọc như ý của người tu 
tập, giúp chúng ta thành tựu được những điều mà 
không một phương tiện bất kỳ nào khác có thể thay 
thế được. 


Thật vậy, sự quán chiếu sâu xa có thể cho ta 
thấy rõ rằng mỗi một ý nghĩ, hành vi hay lời nói của 
chúng ta trong đời sống thế tục này, bất kể là thiện 
hay ác, đều là những nguyên nhân tạo nghiệp, dẫn 
đến sự tiếp tục trôi lăn vô định của mỗi chúng ta 
trong vòng luân hồi sinh tử, bởi luân hồi là đích đến 
cho cả ác nghiệp lẫn thiện nghiệp, và cho dù có tạo 
vô số thiện nghiệp để sinh lên các cõi trời đẩy phúc 
lạc, thì thực tế là chúng ta cũng không thoát được ra 
khỏi vòng sinh tử tương tục. 


Như một người kinh doanh thành đạt, có trong 
tay những tài sản to lớn, những khoản tiền kếch sù, 
nhưng với thời gian, tất cả rồi cũng sẽ tiêu tán hết. 
Nếu không tiếp tục thành đạt, không tiếp tục làm 
ra nhiều tiền, thì đến một lúc nào đó người ấy cũng 
không thể tránh khỏi việc trở nên nghèo khó. 


Tình cảnh của tất cả chúng ta hiện nay trong 
luân hồi là như thế. Việc tu tập các thiện nghiệp tuy 
là tốt đẹp, nhưng chỉ giúp ta có được những hạnh 
phúc tạm bợ, những niềm vui nhất thời. Một khi 
những thiện nghiệp đó không còn nữa, nếu ta không 
duy trì được sự liên tục tạo ra các thiện nghiệp mới, 
thì nguy cơ tái sinh vào những cảnh giới thấp kém, 
nhiều khổ đau là không thể tránh khỏi. Do đó, tất cả 


150 


to tà „hậu 





những gì chúng ta đang làm đều thuộc về phạm trù 
của các pháp thế gian. 


Khi ta phát khởi tâm Bồ-đề thì mọi thứ sẽ lập 
tức thay đổi. Mỗi một ý nghĩ, lời nói hay việc làm của 
ta, dù nhỏ nhặt đến đâu, khi ấy đều sẽ được chuyển 
hóa thành một tác nhân hướng đến sự giác ngộ viên 
mãn, tức là hoàn toàn thoát khỏi vòng sinh tử luân 
hồi. Vì thế, theo cách nhìn của đạo Phật thì những gì 
ta đang làm với sự nuôi dưỡng tâm Bồ-đề là đã thuộc 
về phạm trù của các pháp xuất thế. 


Con đường của các pháp thế gian là một đường 
cong khép kín không có lối ra. Trên con đường đó, 
chúng ta dẫu có trải qua những thăng trầm, sướng 
khổ, nhưng tất cả đều bị giới hạn trong sinh tử luân 
hồi, và bản thân mỗi sự việc cũng có sự giới hạn tùy 
theo tính chất và cường độ của chúng. Đi theo con 
đường đó, chúng ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ không 
tìm được lối thoát thực sự. 


Con đường của các pháp xuất thế là đường 
thẳng cắt ngang qua vòng tròn luân hồi sinh tử để 
dứt khoát vượt ra khỏi phạm vi bao trùm của nó. 
Trên con đường đó, ta không thể nhất thời rũ sạch 
mọi khổ đau, phiền não, nhưng ta chấp nhận tất cả 
những điều đó với tâm thái của một người hiểu biết, 
nhận chân được bản chất thật sự của mọi vấn đề, và 
vì thế không còn phải bận tâm vì những gì giả tạm, 
không thật có. Hơn thế nữa, con đường xuất thế còn 
là một con đường diệu vợi và chúng ta phải luôn duy 
trì tư thế sẵn sàng vượt lên với sự dũng mãnh, kiên 


1ỗ1 


to tà tận 





trì của một cuộc hành trình vượt thoát, chứ không 
phải sự dễ duôi, lười nhác của một chuyến rong chơi. 
Tuy vậy, khi kiên trì đi theo con đường xuất thế thì 
chắc chắn chúng ta sẽ có ngày thoát ra khỏi luân hồi 
sinh tử. 

Và tâm Bồ-đề chính là chiếc chìa khóa vạn năng 
đưa ta vào con đường xuất thế, là viên ngọc như ý 
giúp ta chuyển hóa mọi hành vi, ý niệm của mình từ 
phạm trù của các pháp thế gian sang phạm trù của 
các pháp xuất thế. Khi đã phát khởi và nuôi dưỡng 
tâm Bồ-đề, chúng ta thay đổi hoàn toàn nhận thức 
về đời sống, nhìn nhận một cách đúng thật bản chất 
của mọi sự vật và không còn vướng mắc, chạy theo 
những giá trị hư ảo do tâm thức vô minh tạo ra từ 
bao đời. Chính vì thế, con đường tu tập kể từ sau khi 
ta phát tâm Bồ-đề tuy vẫn còn không ít những trở 
lực và khó khăn, nhưng có thể xem như đã đi vào 
một định hướng chắc chắn sẽ đưa ta đến đích. Nói 
cách khác, với việc duy trì và phát triển tâm Bồ-đề, 
chúng ta đang đặt từng bước chân “chậm mà chắc” 
hướng đến sự giải thoát viên mãn. 


Như đã nói, chính sự tu tập thực hành bế thí với 
“tâm không trụ tướng” đã mang đến cho chúng ta 
thành tựu là phát khởi và nuôi dưỡng tâm Bồ-đề, 
phát nguyện tu tập đạt đến quả Phật vì lợi ích cho 
tất cả chúng sanh. Đây chính là lý do giải thích việc 
đức Phật đã đề cập đến việc bố thí với tâm không trụ 
tướng ngay trong phần mở đầu của Kinh Kim Cang 
khi trả lời câu hỏi của ngài Tu-bồ-đề về việc phải 


152 


to tà hậu 





“trụ tâm như thế nào, hàng phục tâm như thế nào” 
khi đã phát tâm cầu đạo Vô thượng Bồ-đề. Phần 
giảng giải này của đức Phật chỉ rõ rằng, chính pháp 
tu “bố thí không trụ tướng” là một trong những khởi 
đầu căn bản và quan trọng nhất trên con đường tu 
tập hướng đến sự giải thoát viên mãn. 


Và như thế, chúng ta đã có thể thấy việc pháp tu 
này được mô tả là mang lại “phước đức chẳng thể suy 
lường” cũng là điều hoàn toàn hợp lý, bởi phước đức khi 
ấy không còn giới hạn trong phạm trù của các pháp thế 
gian, mà đã trở thành những nhân tố xuất thế, những 
nhân tố dẫn đến sự giác ngộ viên mãn. Và những giá 
trị như thế quả thật là vượt ngoài mọi sự suy lường, 
nhận thức của thế gian. 


Từ sự so sánh về mặt nhận thức như trên, chúng 
ta mới thấy được khác biệt lớn lao giữa sự thực hành 
bố thí “trụ tướng” và “không trụ tướng”. Chính sự 
khác biệt này cũng mang lại nhiều hệ quả khác biệt 
trong suốt quá trình chúng ta thực hành bố thí. 


Khi chúng ta bố thí với tâm thức bám víu vào 
bản ngã và đối tượng, sự bố thí đó cũng giống như 
người làm ruộng gieo giống và mong chờ ngày thu 
hoạch. Kết quả có được tuy là sẽ đến, nhưng luôn 
phụ thuộc vào nhiều nhân duyên khác cũng như tất 
yếu phải cần đến yếu tố thời gian để hạt giống phát 
triển và tạo thành kết quả. Trong suốt quá trình này, 
cho và nhận là hai yếu tố được phân biệt theo hai ý 
nghĩa. Thứ nhất, khi ta “cho” với tâm thức chấp ngã, 


^ 


ta luôn thấy có người “nhận” là đối tượng được ta 


153 


to tà tận 





ban cho. Thứ hai, cũng với tâm thức chấp ngã đó, 
ta “cho” đi một cái gì và đồng thời cũng mong đợi sẽ 
“nhận” lại một cái gì sau đó. Trong trường hợp này, 
tuy sự bố thí của ta là một việc làm tốt đẹp nhưng 
kết quả của nó đã bị giới hạn rất nhiều, cũng như 
không hề nhắm đến mục đích cao nhất là sự giải 
thoát khổ đau, cho bản thân ta cũng như cho tất 
cả chúng sanh. “Cho” và “nhận” như thế không thể 
giúp ta phát huy được hết những hiệu quả tốt đẹp 
nhất của pháp tu bố thí. 


Ngược lại, khi chúng ta bố thí với một nhận thức 
chân thật về bản ngã và đối tượng, nhận rõ ý nghĩa 
vô ngã và tánh Không của vạn pháp, tâm thức ta sẽ 
hoàn toàn không bị vướng mắc vào người cho, người 
nhận cũng như vật được mang ra cho, đó chính là bố 
thí với “tâm không trụ tướng”. Hành vi bố thí như 
thế là sự hiển lộ tự nhiên của tâm Bồ-đểề, được thôi 
thúc bởi ý hướng mang đến sự lợi lạc cho tất cả chúng 
sanh. Vì thế, khi “cho” theo cách ấy ta không hề có 
sự mong đợi sẽ “nhận” lại bất kỳ một kết quả nào đó 
trong tương lai. Thế nhưng, tự thân hành vi đó đã là 
một nhân tố để nuôi dưỡng tâm Bồ-để, nuôi dưỡng 
lòng vị tha trong ta. Như vậy, kết quả của hành vi 
bố thí không chỉ là một cái gì sẽ đến trong tương laI, 
mà tự nó đã có mặt đồng thời với hành vi ấy. Trong 
trường hợp này, “cho” và “nhận” không còn là 2 yếu 
tố tách biệt với nhau theo bất kỳ ý nghĩa nào. Thứ 
nhất, vì nhận thức rõ lý vô ngã nên ta không thấy 
có “người cho” khác với đối tượng “được cho”, hay 
nói khác đi là không hề có sự phân biệt giữa “cho” 


154 


to tà „hậu 





và “nhận”. Thứ hai, từ nhận thức đó nên ta không 
khởi tâm mong chờ bất kỳ một kết quả nào đó trong 
tương lai, nghĩa là ta không “cho” với ý niệm để được 
“nhận” lại gì cả. Nói đúng hơn, ngay trong hành vi 
“cho” theo đúng ý nghĩa này đã có sự hiện hữu đồng 
thời của “nhận”, bởi chính nó đã tức thời mang lại 
cho ta giá trị nuôi dưỡng tâm Bồ-đề là một giá trị hết 
sức lớn lao thuộc phạm trù xuất thế. Có thể nói, khi 
thực hành bố thí với “tâm không trụ tướng” như thế 
thì “cho” và “nhận” không còn là 2 yếu tố, 2 phạm trù 
tách biệt nữa, mà “cho” cũng chính là “nhận”. Và chỉ 
khi cho là nhận thì việc thực hành bố thí mới thực sự 
mang lại cho ta những thành tựu lớn lao nhất trên 
con đường tu tập. 


Tuy nhiên, những quán chiếu sâu sắc như trên 
cũng sẽ không có ý nghĩa gì nhiều nếu như chúng 
ta không thực sự vận dụng được chúng một cách 
thiết thực vào ngay trong mỗi ý nghĩ, hành vi hay 
lời nói hằng ngày của mình. Chúng ta không thể mỗi 
ngày thắp hương lễ Phật rồi ngồi xuống quán chiếu 
vô ngã, quán chiếu tánh Không rồi nhận biết cho 
là nhận, nhưng ngay trong hành vi hay lời nói mỗi 
ngày lại hoàn toàn không có sự chuyển hóa, thay 
đổi nào theo với những kết quả quán chiếu đó. Tất 
nhiên, sự nỗ lực quán chiếu thường xuyên theo thời 
khóa mỗi ngày là rất cần thiết và chính là điều kiện 
tất yếu để ta có thể phá vỡ những nhận thức sai lầm 
từ trước đến nay. Nhưng sự vận dụng những kết quả 
quán chiếu đó vào thực tế đời sống cũng quan trọng 
không kém, thậm chí còn có thể nói là quan trọng 


lỗã5 


to tà nitận 





hơn nữa, nếu xét theo ý nghĩa chính nó mới mang lại 
những lợi lạc thiết thực cho đời sống thực tiễn của 
chúng ta. Vì thế, ngay trong mỗi hành vi chia sẻ nhỏ 
nhặt thường ngày, chúng ta phải có sự thực hành 
sâu sắc để luôn thấy được cho là nhận, thấy được 
những gì ta mang ra chia sẻ cùng người khác cũng 
chính là đang vun bồi lợi lạc, an vui cho tất cả chúng 
sanh, trong đó có chính bản thân ta. 


Thật ra, nhận thức “cho là nhận” không phải là 
một khái niệm trừu tượng do ta cố áp đặt những kết 
quả của sự thực hành quán chiếu vào thực tiễn, mà 
đó chính là một cách nhìn đúng thật, chân xác, loại 
bỏ được mọi định kiến theo thói quen vốn có từ lâu 
đời. Khi nhận thức mỗi sự việc một cách hoàn toàn 
khách quan và từ bỏ mọi định kiến, chắc chắn ta sẽ 
nhận ra được sự đúng thật của quan điểm này. 


Ta có thể nhận biết cho là nhận khi chia sẻ với 
ai đó một giá trị bất kỳ xuất phát từ ý nguyện muốn 
mang lại lợi lạc cho người ấy. Tài vật chia sẻ có thể 
nhiều hoặc ít, lớn hoặc nhỏ tùy theo hoàn cảnh thực 
tiễn khi ấy, nhưng giá trị thật của sự chia sẻ đó 
không hoàn toàn phụ thuộc vào vật chất, mà phụ 
thuộc nhiều hơn vào sự đồng cảm giữa người cho và 
người nhận. Người nhận có được lợi lạc từ sự chia sẻ 
đúng nghĩa của người cho, và người cho cũng đồng 
thời có được sự hoan hỷ khi cảm nhận được niềm vui 
từ người nhận. 

Ta cũng có thể nhận biết cho là nhận khi quan 
sát sự việc trong một toàn thể các giá trị liên quan. 


156 


to tà hậu 





Khi ta chân thành chia sẻ cùng ai đó một giá trị, ta 
cũng đồng thời nhận lại một hay nhiều các giá trị 
khác. Một số vị Geshe! Tây Tạng cho biết rằng các vị 
đã nhận hiểu được rất nhiều điều sâu xa trong Giáo 
pháp nhờ vào chính quá trình nghiên cứu giảng dạy 
cho học tăng, chứ không phải chỉ nhờ vào giai đoạn 
theo học trong các Phật học viện. Theo đó, chính 
trong khi các vị hoan hỷ thực hành pháp thí bằng 
cách chia sẻ Giáo pháp đã học với mọi người, thì bản 
thân các vị cũng đồng thời nhờ đó mà nhận hiểu 
được những ý nghĩa mới, những giá trị sâu xa hơn. 

Điều này cũng xảy ra tương tự trong rất nhiều 
trường hợp giao tiếp thông thường. Một khi chúng 
ta có sự chân thành chia sẻ, điều chắc chắn là ta 
sẽ nhận được thiện cảm từ những người quanh ta, 
và đó cũng chính là một giá trị căn bản rất quý giá 
trong quan hệ xã hội, từ đó có thể mang lại cho ta 
nhiều giá trị khác. 

Nói cách khác, khi nhìn nhận mọi sự việc một 
cách khách quan và có xét đến những giá trị khác 
nhau đóng góp vào giá trị chung của cuộc sống, 
chúng ta sẽ nhận ra tính chất hoán đổi và tương 
quan mật thiết giữa các giá trị. Điều đó dẫn đến hệ 
quả tất yếu là sự chia sẻ một số giá trị nhất định 
cũng đồng thời sẽ là điều kiện giúp chúng ta nhận 
được một hay nhiều các giá trị khác. Trong mối quan 
1 Geshe là một danh xưng đặc biệt trong Phật giáo Tây Tạng, 

thường được hiểu tương đương như “Tiến sĩ Phật học”, được dành 


cho các vị có trình độ học Phật uyên bác, đã học xong các chương 
trình trong Phật học viện và vượt qua được các kỳ khảo thí. 


157 


to tà nitận 





hệ “cho là nhận” theo cách này, điều kỳ diệu là giá 
trị chung của cuộc sống chúng ta sẽ ngày càng được 
hoàn thiện hơn nữa, nhất là về mặt tỉnh thần. 


Và nói đến giá trị chung nhất của đời sống, chúng 
ta không thể quên rằng mọi nỗ lực của tất cả chúng 
ta theo những chiều hướng, phương thức khác nhau 
đều không đi ngoài việc tìm kiếm một cuộc sống hạnh 
phúc, an vui. Với những nỗ lực đúng hướng, mục tiêu 
tìm kiếm hạnh phúc của ta sẽ trở nên khả thi và điều 
đó được chứng tỏ qua sự cải thiện đời sống tinh thần, 
giúp ta ngày càng có được nhiều niềm vui sống, nhiều 
an vui và hạnh phúc hơn trước. Ngược lại, những nỗ 
lực theo hướng sai lầm luôn đẩy ta vào một cuộc sống 
ngày càng rối rắm, bất an và nhiều phiền toái. Đôi 
khi ta có thể thành công trong việc tích lũy ngày càng 
nhiều các giá trị vật chất hay tri thức, nhưng sự sa 
sút của nhiều giá trị khác lại khiến cho bức tranh toàn 
cảnh về cuộc sống của chúng ta trở nên ngày càng u 
ám, đen tối hơn. Chính trong những trường hợp này, 
việc suy ngẫm về khả năng chuyển hóa đời sống bằng 
cách thực hành bố thí sẽ là một giải pháp vô cùng hữu 
hiệu. Thực hành bố thí luôn là một phương thức thiết 
thực giúp ta sử dụng những giá trị hiện có của mình 
một cách hữu hiệu để cân đối hài hòa với mọi giá trị 
khác và nhờ đó có thể đạt được một cuộc sống an vui, 
hạnh phúc hơn. 


Đự chia sẻ chân thành luôn mang lại cho chúng 
ta những niềm vui nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, khiến 
ta có được một cảm nhận rất rõ ràng về ý nghĩa cuộc 


158 


@kto tà „hậu 





sống. Những điều này ta không thể nào trực tiếp đổi 
lấy bằng các giá trị vật chất, nhưng thông qua sự 
thực hành pháp bố thí, những giá trị vật chất mà ta 
đưa ra chia sẻ đã mang lại cho ta niềm vui và hạnh 
phúc. Điều này thể hiện rõ cho ta thấy ý nghĩa cho 
là nhận. 

Ta cũng có thể suy ngẫm quán chiếu để thấy 
được tính chất không thường tổn và giới hạn của 
mọi giá trị trong đời sống. Mỗi một giá trị mà ta 
đang có, cho dù là vật chất, tri thức, kinh nghiệm 
sống hay bất kỳ giá trị nào khác, chỉ có thể phát huy 
tác dụng của chúng trong một thời gian nhất định, 
trong những hoàn cảnh nhất định. Chúng không hề 
có giá trị tuyệt đối, cũng không thể trực tiếp hoán 
đổi cho nhau. Khi bạn đang đau yếu chẳng hạn, sức 
khỏe trở nên quan trọng đối với bạn, trong khi tác 
dụng của mọi giá trị vật chất trở nên vô cùng hạn 
chế, vì bạn không thể dùng chúng để trực tiếp đổi 
lấy sức khỏe. Cho dù bạn là người giàu có đến đâu đi 
chăng nữa, tiền bạc cũng không chắc chắn giúp bạn 
dứt được bệnh tật. Trong hoàn cảnh đó, bạn có thể 
mua thật nhiều thuốc men tốt, mời thật nhiều bác 
sĩ giỏi, nhưng dù sao bạn cũng không thể trả giá để 
mua được sức khỏe. Sự thật đúng là như vậy. 

Mặt khác, khi bạn gặp nhiều bất ổn hoặc khổ 
đau vì những vấn đề tình cảm thì dường như sức 
khỏe lại không được bạn quan tâm nhiều lắm. Vì 
thế, cho dù mọi giá trị đều có tác dụng hỗ tương cho 
nhau, nhưng tầm quan trọng của mỗi giá trị lại chỉ 
giới hạn trong những điều kiện nhất định khi bạn 


159 


to tà tận 





cần đến. Và cho dù mỗi một giá trị đều có công năng 
đóng góp vào giá trị chung của cuộc sống, nhưng 
không có bất kỳ một giá trị nào trong số đó có thể 
xem là giá trị của đời sống. Đơn giản là vì chúng chỉ 
tồn tại trong một thời gian nhất định, có những tác 
động nhất định trong cuộc sống của bạn, nhưng điều 
chắc chắn là chúng sẽ luôn thay đổi và dễ dàng mất 
đi vào một lúc nào đó, tùy thuộc vào những điều kiện 
nhân duyên thích hợp. 


Trừ phi bạn cảm nhận được ý nghĩa thực sự của 
đời sống và hoàn toàn hài lòng với hạnh phúc hiện 
có, bằng không thì mọi giá trị khác nhau trong cuộc 
sống suy cho cùng cũng chỉ có thể mang đến cho bạn 
những thỏa mãn nhất thời, những niềm vui giả tạm 
mà thôi. Thật ra, đối với hầu hết chúng ta khi đang 
ngụp lặn trong một cuộc sống bon chen thì hạnh 
phúc đáng mơ ước nhất cũng chỉ là sự ráp nối của 
những niềm vui ngắn ngủi. Vì thế, chúng thực sự 
mong manh và bất ổn. Nhưng trong thực tế thì ngay 
cả cái khuôn mẫu hạnh phúc mong manh và bất ổn 
ấy cũng rất hiếm khi có được, mà điều thường gặp 
hơn bao giờ cũng là những mảng đan xen giữa hạnh 
phúc và khổ đau theo cách mà bản thân chúng ta 
hoàn toàn không làm chủ được. 


160 


Thay lời két 
Đi tìm ý nghĩa cuộc đời 


ði chúng ta ai cũng chỉ có một cuộc 
đời để sống. Điều quan trọng là, trong 
thực tế chúng ta không có sự lựa chọn sống hay 
không sống, mà chỉ có sự lựa chọn sống như thế nào. 


Cho dù ta chọn cách sống như thế nào thì cuộc 
sống chắc chắn rồi cũng qua nhanh, phút cuối đời rồi 
sẽ đến. Khi quay nhìn lại bao thăng trầm sướng khổ, 
điều còn lại trong ta không phải là những ảnh hưởng 
tốt xấu về mặt vật chất hay cảm xúc - tất cả những 
thứ ấy đều đã qua đi - mà chính là nhận thức của ta 
về đời sống thông qua bao kinh nghiệm thăng trầm 
sướng khổ đó. 


Tôi viết những dòng này sau khi đã vượt qua độ 
tuổi “tri thiên mệnh”, nên có thể sẽ phần nào xa lạ 
với những bạn trẻ đang hăm hở xông pha trên những 
“chiến tuyến” khác nhau của cuộc đời. Nhưng tôi sẽ 
không khuyên các bạn quay về nhà ngồi trầm ngâm 
bên tách trà để suy ngẫm về ý nghĩa cuộc đời, vì 
điều đó chắc chắn cũng không mang lại chút giá trị 
thực sự nào cho cuộc sống của các bạn. Hãy tiếp tục 
những gì mình đang làm với tất cả bầu nhiệt huyết 
của tuổi trẻ - và hãy tin tôi, đó cũng chính là điều tôi 
đã làm từ haI, ba mươi năm trước - nhưng hãy nhớ 
dành cho chính mình đôi chút thời gian để trả lời câu 
hỏi: Bạn đang sống theo cách như thế nào? 

161 


to tà nitận 





Bởi vì chính cách sống như thế nào của bạn - chứ 
không phải bất kỳ sự thành công hay những giá trị 
tích lũy lớn lao nào - sẽ quyết định việc bạn nhận 
hiểu về đời sống này. Nếu bạn cũng từng trăn trở 
giống như tôi và bao nhiêu người khác trong nhân 
loại từ xưa nay, thì thắc mắc đầu tiên khi bước vào 
đời sẽ chính là ý nghĩa hay mục đích sự có mặt trong 
đời của bạn. Chúng ta nhìn thấy và nhận biết dòng 
thời gian không ngừng cuốn trôi mọi con người và 
nhấn chìm tất cả dần dần vào quá khứ. Mỗi chúng 
ta đến và đi trong dòng thời gian vô tận ấy với tất cả 
những vui buôn sướng khổ để rồi mất hút đi trong 
quá khứ mịt mờ. Như nhà thơ Trần Tử Ngang vào 
hạ bán thế kỷ 7 đã từng thốt lên: 

Người xưa nay chẳng thấy đâu, 

Mai sau ai đến vẫn màu mang mang. 

Ngẫm trời đất rộng thênh thang, 

Bỗng nhiên rơi lệ riêng mang dạ sầu.!' 

Trong mối thương cảm mênh mang trước dòng 
đời, chúng ta không khỏi nhiều khi thấy sự có mặt 
của bản thân mình như hoàn toàn vô nghĩa, bởi tất 
cả những thành công hay thất bại của mỗi chúng ta 
khi ném vào dòng thời gian bất tận đều thực sự trở 
thành vô nghĩa: 


Thông minh tài trí anh hùng, 
Ngu s1 dại dột cũng chung một gò... 


_ 


Đăng U Châu Đài ca - Trần Tử Ngang (f#-Ÿ#$, 661-702). 
Nguyên tác: ñƒ4Ñ.#^ . # ®R.*: &X»b>1&1&, l2 
a3 F .— Tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất kiến lai giả. Niệm 
thiên địa chi du du, độc sảng nhiên nhi thế hạ. - Bản Việt dịch 
của Nguyên Minh. 


162 


)¡ tìm gia cuộc đời 





Và trong cái vô nghĩa đó, chúng ta đêm ngày hì 
hục quay quắt, vun đắp điều này, kiếm tìm điều nọ... 
Chẳng có điều nào trong số đó giúp ta đưa ra được câu 
trả lời về ý nghĩa đời sống! Cho đến một lúc, bằng vào 
chính những trải nghiệm của bản thân, ta bất chợt 
nhận ra được rằng cuộc sống thật ra không hoàn toàn 
vô nghĩa như ta vẫn tưởng, và rằng ý nghĩa đời sống 
không nằm ở đâu xa mà là trong chính sự cảm nhận 
như thế nào của ta về cuộc sống trong từng phút giây 
hiện tại. 

Chính trong ý nghĩa này mà khi bạn chọn một 
cách sống mang lại lợi lạc cho bản thân và người 
khác, bạn sẽ thấy cuộc đời này ngày càng trở nên có 
ý nghĩa hơn. Ngược lại, khi để mình bị cuốn trôi theo 
những bon chen dục vọng, không ngừng đối nghịch 
và mang đến khổ đau cho bản thân cũng như mọi 
người quanh mình, thì cho dù bạn có thành công 
trong việc tích lũy được những giá trị vật chất lớn 
lao, điều chắc chắn là bạn cũng sẽ cảm thấy cuộc 
sống ngày càng trở nên vô nghĩa. Trong thực tế, đã 
có không ít người chọn cách tự kết liễu đời sống của 
mình ngay trên đỉnh cao danh vọng, chỉ vì trong nội 
tâm họ luôn tổn tại và phát triển một sự bế tắc, giày 
vò. Họ không cảm nhận được bất kỳ ý nghĩa tích cực 
nào về sự có mặt của họ trong cuộc đời này! 


Ngài Yongey Mingyur, một cao tăng Phật giáo 
Tây Tạng, khi được mời viếng thăm các tòa kiến trúc 
rất lớn ở phương Tây như Empire State, đã hết sức 
ngạc nhiên khi nhìn thấy trên tầng cao nhất của tòa 
nhà người ta thiết lập những hàng rào chắn và có 


163 


to tà tận 





các đội lính canh nhằm ngăn cản những người lên 
đó để... nhảy xuống tự vẫn.! Những bế tắc trong đời 
sống nội tâm là có thật, và khi không cảm nhận được 
ý nghĩa sự có mặt của mình trong cuộc đời này, người 
ta sẽ dễ dàng chọn cách chấm dứt đời sống như một 
phương thức để trốn chạy sự bế tắc trong tư tưởng. 


Vì thế, chúng ta phải luôn nhớ rằng, chính cách 
sống như thế nào của ta mới là điều quan trọng nhất, 
chứ không phải là những gì ta đã thu gom được trong 
cuộc sống của mình. Và cũng vì thế mà ý nghĩa đời 
sống không nằm trong những triết lý cao siêu hay 
học thuyết uyên bác, cho dù những người xây dựng 
nên các triết lý hay học thuyết ấy có đưa ra câu trả 
lời, thì đó cũng không phải câu trả lời dành cho bạn. 
Mỗi người luôn phải tự tìm ra câu trả lời thực sự cho 
mình, và phương cách để có được câu trả lời ấy chính 
là một cách sống có ý nghĩa, luôn mang lại lợi lạc 
cho bản thân và người khác. Khi bạn sống theo cách 
thực sự có ý nghĩa, bản thân bạn sẽ dần dần cảm 
nhận được ý nghĩa của cuộc sống này. 


Và chính vì muốn sống một đời sống có ý nghĩa, 
có thể mang lại lợi lạc cho bản thân và người khác, 
nên bạn không thể không chú ý đến sự thực hành bố 
thí như một phương thức tu tập, rèn luyện. Một nếp 
sống chia sẻ là phương cách hữu hiệu nhất để bạn 
hòa nhập với cộng đồng và cảm nhận được ý nghĩa 
của đời sống, thông qua những niềm vui chân thật 


1 Xem Sống một đời vui - Yongey Mingyur Rinpoche, Diệu Hạnh 
Giao Trinh và Nguyễn Minh Tiến Việt dịch từ bản Anh ngữ. 


164 


)¡ tìm  t+gkhta cuộc đời 





mà bạn có được cũng như mang đến cho mọi người. 
EKhIi bạn thực sự dứt trừ được những nguyên nhân 
gây khổ đau, bạn sẽ nhận ra được tính chất quý giá 
của từng giây phút mà bạn đang sống, đơn giản là 
vì khi ấy bạn sẽ luôn được sống trong sự an vui và 
hạnh phúc. 


Và nguyên nhân gây khổ đau cho mỗi chúng ta 
thật ra không phải bất kỳ điều gì đến từ bên ngoài 
hay người khác, mà chính là những cảm xúc tai hại 
vốn thường được âm thầm nuôi dưỡng trong lòng ta 
như tham lam, sân hận và si mê. Từ những khuynh 
hướng xấu đó, chúng ta nảy sinh vô số những thói 
hư tật xấu, những ý tưởng, hành vi và lời nói gây hại 
cho bản thân và người khác. 


Khi thực hành nếp sống chia sẻ, chúng ta xóa 
dần đi những nếp nghĩ, những thói quen sai lầm từ 
bao đời đã làm ta đau khổ. Buông xả dần giá trị vật 
chất hiện có để chia sẻ với những người thiếu thốn, 
ta đánh thẳng vào lòng tham lam cố hữu, phá trừ 
tâm vị kỷ cũng như thói quen bủn xin, keo kiệt của 
chính mình. Hướng về lợi lạc của người khác thay vì 
bo bo ôm giữ những gì đã thu góp được, ta mở rộng 
không gian quanh mình tương xứng với tâm nguyện 
vị tha, phá vỡ lớp vỏ bọc chật hẹp bao đời của lòng 
ích kỹ. 

Và chính từ đó cũng như thông qua đó mà mỗi 
chúng ta mới thực sự cảm nhận được ý nghĩa đích 
thực của cuộc đời này. 


165 


to tà nitậm 





166 


Phụ lục † 


Vị ngọt của chè 


Truyện ngắn của Nguyên Minh 


ang đi gần đến cổng trường, Quỳnh bỗng 

kéo tay An dừng lại, chỉ về phía trước. 
Hai chiếc honda đang rượt nhau, ép cả sang lễ trái. 
Càng xe quẹt ngang vào một gánh hàng rong. Tiếng 
soong nổi rơi xuống mặt đường vang lên loảng xoảng, 
nắp đậy tung ra thật xa và cả nồi chè đậu đổ lênh láng 
trên đường. Hai chiếc xe vẫn rú ga, vọt mất, bỏ lại đám 
bụi mịt mù và đám đông hiếu kỳ vây quanh cô bán chè 
tuổi chỉ chừng mười sáu. Có tiếng ai đó chửi đổng: 

- Mẹ kiếp! Đua với tranh. Riết rồi chúng nó chẳng 
coi ai ra øì nữa. Ngữ ấy có ngày toi mạng chẳng ai 
thương. 

Khi Quỳnh và An đến nơi, cô bán chè đang ôm mặt 
khóc tức tưởi. An quay sang hỏi bạn: 

- Quỳnh biết chị Thúy này chứ ? 

Quỳnh gật đầu. Chị Thúy học trường cấp III, nhà ở 
mãi trong con hẻm bên kia đường, ở đây ai cũng biết. 
Chị hiền hậu, vui tính lắm. Nhà nghèo, học buổi chiều 
thì buổi sáng chị gánh chè ra đây bán. Gần trưa, mẹ chị 


167 


to tà nitận 





mới ra thay cho chị về đi học. Ngày nào cũng thế, gia 
đình chị kiếm sống nhờ vào gánh chè nhỏ nhoi này. Ai 
có ngờ hôm nay lại rủi ro đến thế. 

Quỳnh kéo An lại chỗ gốc bàng nói nhỏ: 

- Tội nghiệp quá. Nhà chị Thúy nghèo lắm! Gặp rủi 
như vậy là đi luôn cả vốn liếng gánh chè rồi. Phải chỉ 
có cách gì giúp chị ấy được nhỉ. 

An ngẫm nghĩ rồi đáp: 

- Có chứ, bọn mình có cách giúp được chị ấy đấy. 

Rồi An nắm tay kéo bạn vào sân trường, chạy tìm 
các bạn cùng lớp. An kể lại chuyện chị Thúy bị đổ mất 
nổi chè. Các bạn lắng nghe và xôn xao bàn tán. Ai cũng 
thấy tội nghiệp cho chị hàng chè quen thuộc, dễ mến. 
Giọng An bỗng trở nên đĩnh đạc: 

- Các bạn ạ! Chị Thúy bị đổ nồi chè là hết cả vốn 
liếng rồi. Nhà chị ấy nghèo lắm. Nếu các bạn đồng ý, 
chúng ta sẽ cùng nhau góp tiền vào. Xem như hôm nay 
bọn mình vẫn ăn của chị ấy mỗi đứa một ly chè. Chị ấy 
sẽ lại có tiền để đi bán nữa ... 

An chưa dứt lời thì cả bọn đã nhao nhao lên hưởng 
ứng. Ai ai cũng tranh nhau góp tiền vào. Quỳnh và An 
vui vẻ vuốt phẳng từng tờ giấy bạc đủ loại, xếp lại thành 
tập rồi vội vã chạy ra cổng trường, đến chỗ chị Thúy. 
Đám đông hiếu kỳ đã tản đi hết, chỉ còn mỗi mình chị 
đang ngồi khóc thút thít dưới gốc bàng, quang gánh xếp 
bên cạnh. Quỳnh lại gần bên chị thỏ thẻ: 

- Chị Thúy ạ! Chúng em vừa kể cho các bạn trong 
lớp nghe chuyện rủi ro của chị... 

Rồi Quỳnh rút tập giấy bạc trong cặp ra, đặt lên cái 
mâm trống mọi khi chị vẫn dùng để bày ly tách. Chị 


168 


Q¡ ngọt eúa citè 





Thúy đã ngưng khóc, ngẩng nhìn hai bạn nhỏ, rồi nhìn 
xấp tiền giấy, ngạc nhiên không hiểu: 

- Em vừa nói gì vậy?.. Ở đâu các em lại có nhiều 
tiên thế này?.. 

Quỳnh lúng túng. An vội đỡ lời bạn: 

- Các bạn lớp em gởi biếu chị, bù vào chỗ bị thiệt 
mất của chị hôm nay... 

Chị Thúy xem chừng vẫn còn tần ngần, chưa hiểu. 
An lại nói thêm: 

- Chị bị mất cả nồi chè, chúng em biết chị buồn 
lắm. Chúng em đã bàn nhau, góp số tiền này giúp chị. 
Xin chị xem như chúng em vẫn ăn chè của chị như mọi 
hôm thôi... 

Chị Thúy giờ mới hiểu ra, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn 
của An rồi òa lên khóc vì cảm động. Tiếng trống vào lớp 
chợt vang lên. An hấp tấp gỡ tay chị: 

- Thôi, bọn em phải vào lớp đây, trễ giờ rồi đó .. 

Cả hai ù chạy vào sân trường. Thúy nhìn theo mắt 
còn đẫm lệ, chợt nhớ mình chưa nói được một lời cảm 
ơn những người bạn nhỏ ... 


*% 


Quỳnh và An vào lớp trễ. Cô giáo nghiêm khắc nhìn 
hai em: 

- Hôm nay các em lại ham chơi nên đến lớp trễ phải 
không? 

Cả hai cùng khoanh tay, ấp úng, không bạn nào 
dám nói. Cả lớp nhao nhao lên: 

- Thưa cô, không phải đâu! Hai bạn ấy phải mang 
tiên giúp chị bán chè đấy ạ... 


169 


to tà nitận 





Cô giáo ngạc nhiên, không hiểu gì cả. Bạn Hà lớp 
trưởng liền đứng dậy kể cho cô nghe mọi chuyện. Cô 
giáo cảm động, xoa đầu Quỳnh và An, cho hai em về 
chỗ rồi nói với cả lớp: 

- Các em ngoan lắm. Biết thương người gặp nạn, 
biết tìm cách giúp đỡ, chia sớt như vậy là rất tốt. Các 
em mở tập chép bài mới. 

Nét phấn của cô vạch những chữ thật xinh trên 
bảng. “Thương người như thể thương thân...” Tiếng sột 
soạt của tập vở mở ra nghe thật vui tai. Cả lớp đều hớn 
hở vì đã cùng nhau làm đúng lời cô dạy. Ai cũng nghĩ 
rằng ly chè hôm nay mới thật sự ngọt ngào hơn cả bao 
nhiêu ngày trước... 


Nguyên Minh - 1997 


170 


Phụ lục 2 


Cuộc sống năm 2070 


iện, chúng tôi sống vào năm 2070. Tôi 
vừa mừng sinh nhật lần thứ 50, thế mà 
trông như ông cụ 85 tuổi. Tôi bị đau thận rất nặng vì 
uống quá ít nước. Tôi nghĩ mình sẽ không còn sống được 
bao lâu nữa. Hiện giờ tôi đã là người lớn tuổi nhất ở đây. 


Tôi vẫn còn nhớ về khoảng thời gian khi mới lên 5 
tuổi, mọi thứ đều rất khác với hiện nay. Lúc ấy có nhiều 
cây trong công viên, nhiễu căn nhà trong những khu 
vườn tuyệt đẹp và tôi có thể tắm thật lâu dưới vòi sen 
cả giờ đồng hồ. Vậy mà giờ đây, chúng tôi chỉ có thể 
vệ sinh thân thể bằng những chiếc khăn ẩm thấm dầu 
khoáng dùng một lần rồi bỏ. 

Trước đây phụ nữ thường tự hào về mái tóc mềm 
mại và suôn thẳng của mình. Thế mà bây giờ, mọi cô 
gái đều phải cạo trọc đầu để giữ vệ sinh khi không còn 
nước gội rửa. Trước đây cha tôi từng xịt rửa xe hơi bằng 
những luồng nước ào ạt tuôn ra từ chiếc ống dẫn, nay thì 
lũ con của tôi khó mà tin nổi rằng có một thời người ta 
đã dùng nước vào những việc kinh khủng như thế. 

Thời ấy, tôi còn nhớ nhiễu nơi đã treo tấm bảng 
cảnh cáo: “Đừng lãng phí nước”. Nhưng chẳng ai để 
ý cả. Mọi người cứ nghĩ rằng nước không bao giờ cạn. 


171 


to tà niuận 





Bây giờ phần lớn các con sông, đầm lầy, suối nước, cũng 
như nguồn nước ngầm đều bị ô nhiễm không thể hồi 
phục. Số còn lại khô cạn hoàn toàn. 

Khu vực xung quanh nơi chúng tôi ở đã biến thành sa 
mạc nóng bỏng bát ngát. Các bệnh viêm nhiễm đường 
tiêu hóa, ung thư da và chứng rối loạn đường tiểu đang 
trở thành nguyên nhân chính gây chết người. 

Nhiều khu công nghiệp bị tê liệt và tỷ lệ mất việc 
tăng cao chưa từng có. Trong khi đó, các nhà máy lọc 
nước muối lại trở thành nơi làm việc chính của mọi 
người. Thay vì trả lương bằng tiền, họ đã dùng nước để 
thay thế. Điều đáng sợ nhất là có rất nhiễu trường hợp 
bị giết để cướp nước uống nơi các con đường vắng vẻ 
ở ngoại ô thành phố. Tất cả thức ăn mà chúng tôi dùng 
hàng ngày đều được tổng hợp bằng hóa chất. 

Trước đây các bác sĩ thường khuyên người lớn nên 
uống tám ly nước mỗi ngày. Giờ tôi chỉ được phép uống 
nửa ly thôi. Vì không thể giặt quần áo được chúng tôi đã 
vứt chúng sau vài lần mặc và như thế làm tăng nhanh 
chóng số lượng rác thải ra môi trường bên ngoài. Chúng 
tôi phải sử dụng lại loại hố xí tự hoại như người ta đã 
dùng thời Trung cổ, chỉ đơn giản vì hệ thống xử lý chất 
thải không thể hoạt động được do thiếu nước. 

Mọi người trông như những bóng ma: thân thể họ lờ 
đờ vì yếu đuối, nứt nẻ vì thiếu nước trầm trọng và bị lở 
loét vì ung thư da do bầu khí quyển không còn khả năng 
ngăn chặn tia tử ngoại khi tầng ozone bị phá hủy. 

Vì lớp da bị khô nứt, con gái tôi mới 20 tuổi đã trông 
giống như một bà già 40 tuổi. Các nhà khoa học đã 


172 


Quộc sống đưa 2070 





tìm mọi cách để nghiên cứu và khám phá nhưng vẫn 
chưa đạt được bất cứ kết quả khả quan nào. Chúng tôi 
không thể chế tạo ra nước. Hiện tượng cây cỏ chết khô 
làm giảm lượng oxy trong không khí, khiến chỉ số thông 
minh của các thế hệ loài người sinh ra kế tiếp bị suy sụp 
nhanh chóng. Cấu trúc tỉnh trùng của nhiều người đàn 
ông bị biến thể... gây nhiều hiện tượng khiếm khuyết, 
đột biến và dị tật ở trẻ sơ sinh. 

Các Chính phủ thậm chí còn đánh thuế trên mỗi hơi 
thở của công dân mình: người lớn chúng tôi chỉ được 
phép thở 137 m3 không khí cho một ngày (nghĩa là gần 
bằng 31.102 gallon không khí). Những người nào không 
thể đóng thuế sẽ bị trục xuất ra khỏi khu vực “thoáng 
khí”, nơi có không khí dễ thở được cung cấp nhờ những 
lá phổi máy nhân tạo khổng lồ chạy bằng năng lượng 
mặt trời. Tuy vậy, lượng không khí ở những “khu vực 
thoáng khí” cũng chẳng trong lành gì, nhưng ít nhất là 
chúng tôi vẫn còn có thể hít vào thở ra được. Giờ đây, 
tuổi thọ bình quân của con người là 35 tuổi. 

Một số quốc gia còn bảo tồn và lưu giữ được một ít 
các hòn đảo có cây xanh và suối nước ở trên đó. Và họ 
bảo vệ khu vực này rất chặt chẽ với lực lượng quân đội 
trang bị hùng hậu. Nước trở thành một thứ hàng xa xỉ 
khó kiếm được, quý hơn cả kho báu và nhiều khi có giá 
cao hơn cả vàng hoặc kim cương. 

Dĩ nhiên với một tình trạng như thế, hầu hết cây 
cối đều chết khô vì thiếu mưa. Và cứ mỗi lần trời mưa 
thì nước mưa có chứa hàm lượng axít rất cao gây gÏ sét 
và tàn phá nhà cửa của chúng tôi. Chúng tôi không còn 


173 


to tà nitận 





phân biệt được mùa hè với mùa đông. Những dấu hiệu 
biến đổi khí hậu do hiệu ứng nhà kính và các hoạt động 
làm ô nhiễm môi trường của con người mà trong thế kỷ 
20 chúng tôi đã từng phớt lờ, giờ đây ngày càng nghiêm 
trọng. Chúng tôi đã được cảnh báo về việc phải bảo vệ 
môi trường, thế mà chẳng ai chịu khó lắng nghe. 

Khi con gái tôi nằng nặc đòi bố kể chuyện về thời 
còn bé thơ của bố nó, tôi đã mô tả cho cháu nghe về 
vẻ đẹp của những khu rừng. Tôi mơ màng kể về những 
cơn mưa đầu mùa ướt đẫm, về những bông hoa nở rộ, 
về cảm giác dễ chịu khi được tắm mát, về những con cá 
quẫy nước dưới dòng sông, về những vùng hồ bát ngát 
xanh trong, và về cái thời mà tôi có thể uống bao nhiêu 
nước tùy thích. Tôi kể cháu nghe con người lúc ấy thật 
khỏe mạnh biết bao. Con bé chợt gọi làm tôi tỉnh giấc 
mơ: “Bố ơi! Sao chúng ta không còn nước nữa?”. 

Tôi chợt cảm thấy cổ họng khô khốc... Tôi chẳng 
còn 8Ì để biện minh cho mặc cảm tội lỗi của mình vì tôi 
thuộc về một thế hệ đã hoàn thành công việc hủy hoại 
môi trường của chúng tôi, chỉ vì xem thường các cảnh 
báo ấy... Rất nhiễu người đã có thái độ như thết 

Tôi thuộc về thế hệ loài người cuối cùng đã có thể 
cứu vớt hành tỉnh này, nhưng đã chọn cách thờ ơ và 
không hành động. Giờ đây, con cái chúng tôi phải trả giá 
quá đất. Thành thật mà nói, tôi nhận ra rằng không bao 
lâu nữa trái đất sẽ không còn là nơi thích hợp cho bất cứ 
sự sống nào nữa. Đó là vì những tác động hủy hoại môi 
trường của con người đã vượt quá mức không thể cứu vãn. 
Ôi! Tôi ước gì có thể quay trở lại quá khứ và giúp nhân 


174 


Quộc sống dứa 2070 





loại hiểu được điều này... khi mà người ta vẫn còn kịp làm 
một điều gì đó để cứu lấy hành tinh này.” 

Hãy gửi lá thư này cho tất cả mọi người bạn gặp, và 
hãy bắt tay vào việc cảnh báo, dù là nhỏ bé, về một ý 
thức toàn cầu bảo vệ nguồn nước sạch. Đây không phải 
là một trò đùa mà đó đã là định mệnh của chúng ta. Hãy 
làm vì con cái bạn dù bây giờ bạn chưa có con, thì sau 
này bạn sẽ có.. Đừng để lại di sản là một hỏa ngục.. 
Hãy để lại sự sống cho các cháu. 


Trích từ lá thư “Life in the year 2070 

(Cuộc sống năm 2070) của Cựu Tổng thống Ấn Độ 
Tiến sĩ A. P.J. Abdul Kalam 

(Nguồn: www.vnExpress. net 

Chuyên mục Khoa học - Bảo vệ môi trường) 


175 


MỤC LỤC 


Thay lời tựa - Thân phận con người. .................. 5 
Những được mất trong đời ............................... ÍZ 


Những giá trị trong cuộc sống ......................... 2 
#1 52inb2i8si im. ẽ 29 
Cho tr[ Tí: HC viec 29/12a tk SsoMvaa Sue sat iaas8 33 
Giai tí SỨC KH 2 cavic cv Sua GuỆtã 41589 46205269462E4a82 Ân 
€1 ÊLIfLTOI SE TATYkcSxgy v2 #2:gyfvaytesim so ‹aagcuyŸ 39 
Giá trị: ChUVỂNH:THỔN 2¿122ss4144216 A6 0503 tàn 41 
Giá trị kinh nghiệm sống ........................- 42 
Giá trị quan hệ xã hội.............................. 44 
Giới t(Í tịnh: KHIƯƠTĐ cusi6xxsáx ses2asseeecobasadbild 45 
Của thị (CO DIÙIC sai sua4997255a60sà49959x 3660 s3zas0gasss 48 
Ciia tí] Cao QUẾ nÌ HE zi2s1ex2xssssasi sa xasia e2 5] 
MH€ CÍICH Ca HHẾP:¿¿20:70i 6106446093580 0186 52 
ĐỨỚC và II U62 2064100410000126 60645 
Hãy rộng mở tâm hồn ..................................-...... 6Ï 
Con đường chia sẻ............................---<<-<<<<<<«««.<< 80 
Chia sẻ những gì?.............................--<<e<s<e....... 88 
CHỈ 6C Tải c1 Là S012 1470662520968 sc0u 92 


176 


W‹2@ .€4Ó 





CHÍ SG T1 TH Gv xasi6xsossdradloeieasdletslgReeae 107 
CHIA 56 LÍ PA ias5x y4 sa sstibbniaetdllOXeosh 114 
Chỉía sẽ VẾU NI susasraosaadittsattliazbobol 118 
Chữa SỐ fillGiTi TÌffisssssessoiteisokiiskliositsbese 126 
PT TẾ and tguôn Gia l0 xgtisaeuoie 133 
NIDV-RÑ oan0izngga0it0226sntitpicxôckiigakdvklsisatyagbtwdooae 137 
Pháp thí thắng mọi thí ............................... - --«- -- 142 
CHÚ 1d TÌ NT duy oáv0oiokedlseuaiflioseskee 144 
Thay lời kết: Đi tìm ý nghĩa cuộc đời............. 161 
Phụ lục 1: Vị ngọt của chè............................ --- 167 
Phụ lục 2: Cuộc sống năm 2070 ...................... 171 


177 


&⁄⁄2Y (⁄⁄ 


rong kinh Pháp Cú, đức Phật dạy rằng: “Pháp 

1. thắng mọi thí.” Thực hành Pháp thí là chia sẻ, 

truyền rộng lời Phật dạy đến với mọi người. Mỗi người 

Phật tử đều có thể tùy theo khả năng để thực hành Pháp 
thí bằng những cách thức như sau: 


1. Cố gắng học hiểu và thực hành những lời Phật dạy. 
Tự mình học hiểu càng sâu rộng thì việc chia sẻ, bố 
thí Pháp càng có hiệu quả lớn lao hơn. Nên nhớ rằng 
việc đọc sách còn quan trọng hơn cả việc mua sách. 


2. Phải trân quý kinh điển, sách vở ¡n ấn lời Phật dạy. 
Khi có điều kiện thì mua, thỉnh về nhà để tự mình và 
người trong gia đình đều có điều kiện học hỏi làm 
theo. Không nên giữ làm của riêng mà phải sẵn lòng 
chia sẻ, truyền rộng, khuyến khích nhiều người khác 
cùng đọc và học theo. Không nên để kinh sách nằm 
yên đóng bụi trên kệ sách, vì kinh sách không có 
người đọc thì không thể mang lại lợi ích. 


3. Tùy theo khả năng mà đóng góp tài vật, công sức 
để hỗ trợ cho những người làm công việc biên soạn, 
dịch thuật, in ấn, lưu hành kinh sách, để ngày càng 
có thêm nhiều kinh sách quý được in ấn, lưu hành. 


Thông thường, việc chỉ tiêu một số tiền nhỏ không thể 
mang lại lợi ích lớn, nhưng nếu sử dụng vào việc giúp lưu 
hành kinh sách thì lợi ích sẽ lớn lao không thể suy lường. 
Đó là vì đã giúp cho nhiều người có thể hiểu và làm theo 
lời Phật dạy. Mong sao quý Phật tử khắp nơi đều lưu tâm 
đóng góp sức mình vào những việc như trên. 


TINH YẾU THỰC HÀNH PHÁP THÍ 


- Mua thỉnh kinh sách về đọc, tự 
mình sẽ được rất nhiều lợi ích. 
Chia sẻ, truyền rộng bằng cách 
cho mượn, biếu tặng kinh sách 
đến nhiều người thì lợi ích ấy 


càng tăng thêm gấp nhiều lần. 


Đóng góp công sức, tài vật để 


hồ trợ công việc biên soạn, dịch 
thuật, giảng giải, in ấn, lưu hành 
kinh sách thì công đức lớn lao 
không thể suy lường, vì có vô số 
người sẽ được lợi ích từ việc lưu 
hành kinh sách. 





Trân trọng giới thiệu 


TỦ SÁCH RỘNG MỞ TÂM HÔN: 


$ 
$ 
$ 
hư 
$ 
s2 
+ 
$ 
$ 
$ 
+ 
+ 
là 
$ 
h2 


VÀO THIÊN 

VỀ MÁI CHÙA XƯA 

THẮP NGỌN ĐUỐC HỒNG 

VÌ SAO TÔI KHỔ 

AI VÀO ĐỊA NGỤC 

PHÓNG SINH CHUYỆN NHỎ KHÓ LÀM 
HÁT LÊN LỜI THƯƠNG YÊU 
GIỌT MỒ HÔI THANH THẢN 
NĂNG MỚI BÊN THÊM XUÂN 
NHỮNG TÂM TÌNH CÔ ĐƠN 
HOA NHẪN NHỤC 

HẠNH PHÚC LÀ ĐIỀU CÓ THẬT 
SỐNG THIÊN 

GỌI NẮNG XUÂN VỀ 

CHO LÀ NHẬN 





